GIỚI THIỆU 


Trong tập này gồm kinh Kim Cang và phẩm Phổ 
Môn, cả hai nội dụng này đều chuyên tải tư tưởng kinh 
điển thuộc hệ Bắc tông. 

- Nội dung kinh Kim Cang là đại ý tiêu biểu của 
tư tưởng hệ Ö8áí-nhã, nhằm xiên dương tinh thần Vô 
trụ bất cứ đối tượng nào (sáu trần) để đoạn tận chấp 
thủ ngã (và pháp), thành tựu Chánh tri kiến Vô lậu, 
Vô ngã, tức viên mãn Trí tuệ Bát-nhã, hội nhập quả νι 
Phật-đà. Đấy là con đường thực hiện hạnh nguyện Βὸ- 
tát qua nội dung Lục độ với tiêu chí Vô trụ để chuyên 
hóa Lục độ thành Lục độ Ba-la-mật, viên mãn tự độ, 
độ tha, tức viên thành Đại Từ bị, Đại Trí tuệ, đạt quả vị 
giải thoát cuối cùng - Phật-đà. 

- Nội dung phẩm Phổ Môn thuộc tư tưởng kinh 
Pháp Hoa. Pháp Hoa được mệnh danh là Kinh Vua - 
Kinh đứng đầu và dung nhiếp hết thảy các kinh. 


Được quy ước như thế, bởi lẽ tư tưởng Pháp Hoa 


5 


khăng định: Τά! cả chúng sanh đêu có tánh Phật 
(Nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật Tánh); đồng 
thời, độc tôn ở địa vị Phật thừa (Nhất thừa) - thừa 
Sau cùng đề Ngộ-Nhập quả Phật, qua bảo chứng của 
thuật ngữ Hội tam quy nhất (Hành giả của ba thừa 
Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ-tát đều phải tu Phật 
thừa này để viên mãn quả Phật). 

Xét phẩm Phổ Môn, nằm trong 14 phẩm sau của 
kinh Pháp Hoa, thuộc phần Bản πιθη!, phần giới thiệu 
những pháp hành Ngộ-Nhập Tri kiến Phật (Ngộ-Nhập 
quả vị Phật-đà). Phổ Môn là một pháp hành để Ngộ- 
Nhập Tri kiến Phật ấy. Theo Phổ Môn, hành giả muốn 
Ngộ-Nhập phải thực hiện Lục Độ - thực hiện với tiêu 
chí Vô ngã (Biểu tưởng là Bồ-tát Quán Thế Âm) để 
chuyển hóa Lục độ thành Lục độ Ba-la-mật, nhằm tự 
giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Khi viên mãn hai 
đức tánh tự giác, giác tha chính là thời điểm hành giả 
đã Ngộ-Nhập Tri kiến Phật vậy. 


1- Theo tông Thiên Thai phân chia, 14 phẩm đầu Kinh Pháp Hoa 
thuộc phần Tích môn, 14 phẩm sau là phần Bản môn 


4 


Tư tưởng Κίπι Cang và Phổ Môn xem ra có sự 
tương đồng nhiều hơn dị biệt. Đây là đều cùng thực 
hiện pháp hành Lục độ với tính thần 7m luân không 
fịch? (thành tựu Lục độ Ba-la-mật) hay tinh thần Vô 
trụ, Vô ngã để hoàn thiện hai đức tánh Từ bi, Trí tuệ; 
tự giác, giác tha, thành tựu Trí tuệ Bát-nhã Ngộ-Nhập 
Tri kiến Phật (Ngộ-Nhập quả vị Phật-đà). 

Do ý nghĩa vừa trình bày, bút giả mạo muội 1n 
hai Kinh này vào chung một tập, tạo thuận duyên đề 
quý độc giả đối chiếu khi nghiên cứu hay tu tập. 

Thật ra, hai Kinh này đã được dịch-giải khá lâu, 
giờ đây hội đủ nhân duyên bút giả bô cứu để xuất bản. 
Dù rằng đối tượng nghe pháp và ứng dụng pháp hành 
của hai Kinh, chủ yếu là hàng Bồ-tát đích thực và hàng 
Thanh Văn có căn khí Bồ-tát. Tuy nhiên, pháp Phật 
được giảng tựa như một cơn mưa lớn, mọi loài thảo 
mộc đều được lợi ích. Cũng vậy, dù đang là phàm phu 


lại ra đời trong thời mạt pháp, nhưng bất cứ ai chân 


2- Tam luân không tịch: Đấy là năng thí, sở thí, vật thí đều thanh tịnh. 
Còn gọi là Tam luân thanh tịnh. 


thành thật học, thật tu một trong hai Kinh này vẫn đón 
nhận được kết quả thiết thực trong việc chế ngự vọng 
tâm, tà tâm của mình, nhằm phát triển chân tâm, chánh 
tâm, là nhân tố căn bản để giữ trọn lý tưởng theo giáo 
nghĩa Tam quy hầu đi đúng theo dấu chân chư Tổ, chư 
Phật năm xưa. 

Trân trọng kính giới thiệu đến quý độc giả, quý 
Thiện hữu tri thức đồng học, đồng tu. 


Kính 
Chùa Hồng Đức, Mùa Phật Đản PL.2556 
TK. Thích Giác Quả 


LỜI TỰA 


Kim Cang Bái-nhã là một trong 720 quyền của 
tạng Βά!-η]ιᾶ. Đã từ lâu, giới nghiên cứu về 8á/-nhã đã 
thâm định Κίπι Cang là tiêu biểu cho hệ tư tưởng Bát- 
nhã - Tự tưởng Tánh Không. Tánh Không (Tánh Võ 
ngã) là tánh Thật tại của tất cả các pháp, hội nhập 7ánh 
Không là thời điểm thành Phật. 

Căn nguyên che đường bít lối đi vào Thật {αἱ 
Tánh Không là ý tưởng về Tôi (Ngã-chủ thể) νὰ Cửa tồi 
(Pháp-đối tượng). Kim Cang giới thiệu pháp hành /ό 
trụ, Ly tướng đến với hành giả để đoạn tận căn nguyên 
đó. Ý tưởng ΤΟΙ, Của rôi chính là Vô minh (51), biểu 
thị hiện trạng Vô minh ἂν là lòng tham dục (tham ἀ1). 
Sự hiện hữu của con người (Chánh báo) và thế giới (Y 
báo) chính là hệ quả trực tiếp và gián tiếp (biệt nghiệp 
và cộng nghiệp) của lòng tham dục đó. 


Chúng đương cơ của thời pháp Kữn Cang là hàng 


có đủ tư cách Bồ-tát νὰ Bồ-tát đích thực, những vị đã 
nhuần nhuyễn Định - Tuệ, chỉ còn tồn đọng nhỏ nhiệm 
một chút sương mù ý tưởng ΤΘ và Của ứôi (năng đắc - 
sở đắc). Với pháp hành W2 πμ, Ly tướng, hàng Bồ-tát 
sẽ đoạn tận Vô minh vi tế ấy để bước lên quả vị Phật- 
đà, với hàng phàm phu, pháp tu của ΚΙπι Cang sẽ giúp 
hành giả ἀξ dàng hộ trì Lục căn, ra khỏi kiếp sống lang 
thang, quờ quạng trong đêm đen ngũ dục thế gian, để 
chính thức đi vào tu tập. Diệu dụng của Kữn Cang thật 
bất khả tư nghị, hãy thật tâm hạ thủ sẽ có hệ quả tốt đẹp 
tức khắc. 

Được duyên lành giảng dạy kinh Κίπι Cang cho 
các trường Phật học tại Hué, để có tài liệu cho Tăng Ni 
sinh tham khảo tu học, bút giả cỗ gắng dịch-giải bản 
Kim Cang Hán văn do Ngài Cưu-ma-la-thập dịch. Bản 
dịch-giải này có hai chương. Chương Τ trình bày Nhận 
thức khải quát (Kinh Kim Cang), gồm bỗn mục: Lịch 
sử thành lập, Ιω) do thành lập, Tên Kinh và ý nghĩa, 
Nội dung căn bản kinh Kim Cang. Chương Η trình bày 
Nội dung tư tưởng (kinh Kim Cang), gồm 32 đoạn, mỗi 


đoạn có ba mục αι, Nghĩa và Ý kiến. 

Sau cùng, khi dịch-giải bản Kinh này, chắc chắn 
còn nhiều thiếu sót, rất mong chư vị Tôn Đức và các 
bậc Thiện tri thức hoan hÿ bổ khuyết, để lần tái bản 
được hoàn thiện hơn. Đồng thời, qua sự dịch-giải này 
có được bao nhiêu Phước đức, bút giả nguyện hồi 
hướng đến Tứ chúng và tất cả chúng sanh, mong hết 
thảy chư vị tinh tấn chế ngự và đoạn tận ý tưởng Τόἱ 
và Của tôi đề trong tương lai gần hoặc xa, viễn ly hoàn 
toàn chấp thủ Λσᾶ-Ρ]άρ, nhằm chứng ngộ viên mãn 
Trí tuệ Bái-nhã, an trú thật tại Võ trụ, Vô ngã, thành 
tựu quả vị tối hậu Phật-đà. 


PL. 2540, Hồng Đức ngày 19-9-1997 
TK. Thích Giác Quả 


10 


ΜΗ ο - Ἱ-- 
Μετ ο. υ-υ-ἳ ου 


CHƯƠNG I: NHẬN THỨC KHÁI QUÁT.............. 
ετων πα πο 
ΠΜ do thánh μμ πμ ----- 
ΠΠ. Tên Kính và Ý ποΠΙ,.....ο--τρόονοόοένμοοταλιώσοσίσούνοονούζοἲς 
IV. Nội dung căn bản kinh ΚΙΠΙ Cang............................. 


CHƯƠNG II: NỘI DUNG TƯ TƯỞNG................... 
Đoạn thứ 1: Pháp hội nhân do: Nguyên nhân pháp 


Đoạn thứ 2: Thiện Hiện khải thỉnh: Thiện Hiện thưa 


Đoạn thứ 4: Diệu hạnh Vô trụ: Hạnh νι diệu: Võ trụ... 


Đoạn thứ 5: Như lý thật kiến: Thẫy đúng như lý (Thật 


Đoạn thứ 7: /9 đắc vô thuyết: Không có Pháp chứng 
đắc, không có Pháp tuyên {πυγό:................................. 
Đoạn thứ 8: Y Pháp xuất sanh: Sanh khởi từ Pháp...... 


Đoạn thứ 9: Nhất tướng: Vô tướng: Một tướng: Vô 


Đoạn thứ 10: Ίγαπρ nghiêm Tịnh độ: Trang nghiêm 
λε ο {οὐ ΠΕΙ} -ονρκονορεέοαώιυζςοισύικαθεισάσεια”όινοώοσηἴαὕσσας 


12 


Đoạn thứ 11: Vô vi thắng Phước: Vô vi là Phước đức 
[011π3π5.......ενννοονενωικομωοκεενίνοινένενιάνεύνοωσένονονωσισώνσωνθησενοὟνθνὯὃ 
Đoạn thứ 12: Tôn trọng chánh giáo: Tôn trọng giáo 
điển chân chánh (Kim Cang) ....................................... 
Đoạn thứ 13: Như Pháp thọ trì: Thọ trì đúng Pháp .... 
Đoạn thứ 14: Ly tướng tịch diệt: Ly tướng là tịch diệt. 
Đoạn thứ 15: Τὶ Kinh công đức: Công đức trì Kinh 
ο 2 la ο πο ο πο 
Đoạn thứ 16: Năng tịnh Nghiệp chướng: Làm sạch 
η πο ο ο ο ο 
Đoạn thứ 17: Cứu cảnh 9 ngã: Vô ngã là cứu cảnh 
(Niết-bàn)........................ ΠΡ ΤΡ 
Đoạn thứ 18: Nhất thể động quản: Cái nhìn nhất thê 
πα ο ο ου ae 


Đoạn thứ 19: Pháp giới thông hóa: Pháp giới thông 


Đoạn thứ 20: [ν sắc, jy tướng: Lìa sắc, lìa tướng ....... 
Đoạn thứ 21: Phi thuyết, sở thuyết: Không năng thuyết, 
SỞ thUYYẾT............... 52 ΓΓ “ἃ“ἃὕἃὄἄἌἃἌἎ«κκ 
Đoạn thứ 22: Vô Pháp khả đắc: Không có Pháp để 
μμ nh. ẽ 


Đoạn thứ 23: Tịnh tâm hành thiện: Hành thiện bằng 


ο ΕΕ ο πο ο πο ο... 
Đoạn thứ 24: Phước- Trí vô (ή: Phước- Trí vô song ..... 


Đoạn thứ 25: Hóa vô sở hóa: Hóa độ không đối tượng 
Đoạn thứ 26: Pháp thân phi tướng: Pháp thân chăng có 
ωστοσο. 
Đoạn thứ 27: /9 đoạn, vô diệt: Không có đoạn diệt ... 
Đoạn thứ 28: Bát thọ, bắt tham: Không thọ nhận, không 
Πα ο ο ο ο κα 
Đoạn thứ 29: Ủy nghỉ tịch tĩnh: Οαἱ nghi tịch tịnh ..... 
Đoạn thứ 30: Nhất hiệp lý tướng: Lý của tướng hợp 


nhi (hệ μ  ὉὉἹὉἹ υπ. 


14 


Đoạn thứ 31: ΤΗ kiến bất sanh: Tà tri kiễn không sanh 
khởi (Tứ Ι46η)..........»-ουνεν.-.εοοεοονειονε»»εώνειοίονέώηνοσοίώσοώοέὟὃνοὃ 
Đoạn thứ 32: Ứng hóa phi chân: Ứng hóa không phải 


®1713181E71P7.7.7.7Ẻẻ 77 mốc ο. 


15 


16 


οηύονοι . 
ΝΗΑΝ THUC KHÁI QUÁT 


Ι. Lịch sử thành lập: 

- Theo kết quả nghiên cứu của các học giả, các 
nhà Phật học, tư tưởng Đại thừa xuất hiện vào khoảng 
giữa thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ III Tây lịch. 

- Theo giáo sư S/cherbarski, tư tưởng Duyên khởi 
Tánh Không xuất hiện vào thế kỷ thứ II Tây lịch và 
kinh Kữn Cang thuộc hệ thống tư tưởng này. 

- Theo tiến sĩ Edward Conze, kinh Kim Cang 
được trước tác vào thế ký thứ II, thứ ΠῚ Tây lịch. 

* Địa điểm phát triển tư tưởng Đại thừa, có hai 
thuyết bất đồng: 

1. Thuyết thứ nhất: Tư tưởng Đại thừa phát triển 
ở Bắc Λη. 

DỊ huyết thứ hai: Lại xác định tại Nam Ấn. 


- Tuy nhiên, nêu căn cứ địa phương có nhiêu 


17 


trung tâm nghiên cứu Đại thừa, thì có thê kết luận: Đại 
thừa được phát triển ở Bắc Ấn và Bắc Trung Ấn. 

* Đến nay, các nhà nghiên cứu Phật giáo đều nhất 
trí cho rằng: 7 fưởng Bát-nhã là thừa tiếp tư tưởng 
của Đại Chúng bộ. Đó là tư tưởng khẳng định các pháp 
hiện hữu là kết quả được hình thành bởi các yếu tố hay 
các duyên (Duyên khởi), các hiện hữu ấy là Vô thường, 
hư huyễn không thật. Các kinh này xuất hiện ở thời kỳ 
bộ phái hay thời kỳ phát triển vào khoảng thế kỷ thứ I, 
thế kỷ thứ II Tây lịch. 

H. Lý do thành lập: 

Sự thành lập Κίπι Cang là để đáp ứng bối cảnh 
lịch sử đương thời, gồm 2 lý do: 

1. Lý do đối nội: Bởi do các trường phái 4-/)- 
đàm triển khai giáo lý đưa đến hai tư tưởng cực đoan 
đối chọi nhau, phủ nhận nhau: 

- Nhất Thiết Hữu bộ cho rằng: “Nhất thiết pháp 
giai Hữu”, với cách ngôn: “Tam thế thật Hữu, pháp 
thể hằng Hữu ”. 

- Các trường phái A-ty-đàm thuộc Đại Chúng 


18 


bộ chủ trương cực đoan không kém: “Nhất thiết 
pháp giai Không”. Phái này bằng phương tiện phân 
tích, lý luận sắc bén đã đưa giáo nghĩa mình đến chỗ 
ngoan Không. 

Theo quan điểm này thì Niết-bàn là một trạng thái 
chết. Tại đó, xác thân hóa thành tro bụi, còn ý thức, Trí 
tuệ chăng lưu lại một dấu vết gì (khôi thân đoạn tr. 

2. Lý do đối ngoại: Do bởi giáo đoàn Bà-la-môn 
phục hưng mạnh mẽ, và sáng tác nhiều triết thuyết mới 
bén nhọn, mang chiều hướng đả kích, tranh chấp với 
giáo nghĩa Phật giáo. 

Do vậy, 8á/-nhã xuất hiện là tiếng nói thoát 
hai vướng mắc cực đoan ấy, hầu quy kết các tư 
tưởng bộ phái về một mối, cùng lúc đánh đồ các 
nạn vẫn của ngoại đạo. 

* Qua các dữ kiện lịch sử vừa nêu trên đã nói 
lên rằng, kinh điển Đại thừa không do chính đức Phật 
thuyết mà do các Tổ sư trước tác về sau. Như vậy, ai 
là tác giả của các kinh Đại thừa, hay kinh Kữn Cang? 
Các kinh Đại Thừa ấy là chính thống hay phi truyền 


19 


thông? Nghi vấn này có ιό đưa ra hai lập luận đề giải 
thích như sau: 

a. Mọi kinh Đại thừa đều được mở đầu: “Νις 1] 
ngã văn... ”; thễ là thâm ý cho răng, đây là kinh do Tôn 
giả A-nan trùng tuyên lại những lời đức Phật đã dạy. 
Như vậy không thể nạn vấn ai là tác giả. 

b. Theo lịch sử thì không thể khẳng định kinh 
Kim Cang là do đức Phật thuyết, vậy tại sao Kinh lại 
ghi “Νις thị ngã văn ”? Đây chính là điểm gút mắc 
của vấn đề. - Chúng ta không thể phủ nhận sự thật của 
lịch sử; đồng thời cũng không thê phủ nhận nội dung 
Kinh là không phù hợp với truyền thống. Bối cảnh này 
chúng ta có thể giải thích rằng: 

> Nội dung trình bày trong Kinh đã phù hợp với 
truyền thống, phù hợp với ý Phật, nên dù ai trước tác 
vẫn được xem là Phật thuyết. 

> Nội dung diễn bày trong Kinh là diễn bày ý 
Phật. Vì thế, chư Tổ không dám nhận mình là tác giả. 

> Nội dung Kinh không khác với giáo lý truyền 
thống thì nói Kinh do Phật thuyết sẽ tạo niềm tin sâu xa 


cho người học hỏi, tu tập. 


20 


Do các điểm trên, tưởng chúng ta không đáng 
thắc mắc: Ai là tác giả kinh Kim Cang hay các bộ kinh 
Đại thừa? 

Đến đây, một nghi vấn nữa có thê đặt ra: Tại 
sao phải trước tác thêm các kinh Đại thừa; kinh Kim 
Cang.v.v., khi nội dung Kinh đã phù hợp với lời đức 
Phật dạy? Phải chăng kinh Km Cang có những giáo lý 
đặc thù không tìm thấy ở giáo lý truyền thống? 

Trả lời câu hỏi này, chính là giới thiệu tổng quát 
về nội dung, chủ trương, quan điểm của kinh Κίπι Cang 
nói riêng hay các kinh điển Đại thừa nói chung. 

Nếu cho răng, kinh Km Cang cao thâm hơn giáo 
lý truyền thông thì không thê đúng: bởi lẽ Chân Ι΄ thì 
chỉ có một nên chỗ cao thâm của giáo lý cũng chỉ có 
một mà thôi. Còn nêu cho rằng kinh Km Cang có một 
số điểm đặc thù không thấy ở giáo lý truyền thống thì 
không ôn; vì ở Mikàya hay A-hàm vốn có đủ Tứ Để vi 
diệu, Duyên khởi cao thâm νὰ có cả hạnh Bồ-tát như ở 
kinh Kữn Cang. Nếu cần nói lên điểm đặc thù của kinh 


Kim Cang (hay các kinh Đại thừa) thì chỉ có một điểm 


BÀI 


duy nhất, đó là triển khai rộng rãi những giáo lý vốn có 
ở truyền thông. 

Nói cách khác, đó chỉ là sự diễn đạt giáo lý cũ với 
một hình thức mới, và phô biến rộng rãi vào xã hội với 
tinh thần nhập thế tích cực hơn; đưa giải thoát vào cuộc 
đời chứ không chỉ giới hạn ở các Tình xá, Tu viện hay 
các cánh rừng u tịch. 

Qua trên, chúng ta có thê kết luận: Đại thừa có 
nghĩa là phát triển chiêu rộng chứ không phải phát 
triển chiêu sâu vậy. 

II. Tên Kinh và Ý nghĩa: 

ο Tên Kinh: Tên Kinh chữ Phạn là γα]γαρτα]πὰ- 
pàramità Sutra, hoặc Vajracchedika PraJñàpàramità 
Sufra hay gọn hơn là Prajñàpàramità Suira. 

Tại Trung Hoa, trước sau có sáu dịch giả, vị dịch 
đầu tiên là Pháp sư Cưu-ma-la-thập (Kưmar4jiva) vào 
đầu thế kỷ thứ V Tây lịch. Tiếp nối là ngài Bồ-đề-lưu-chi 
(Bodhiruci), ngài Chân Đê (Ba-la-mật-đa-Paramàtha) 
vào thế kỷ thứ VI Tây lịch. Cả ba vị này đều dịch tên 
Kinh là Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mát kinh. 


22 


Vào thế kỷ thứ ΥΠ Tây lịch cũng có hai vị, đó là 
ngài Đạt-ma-cấp-đa (Dharmagupra) dịch là Kim Cang 
năng đoạn Bát-nhã Ba-la-mật kinh; ngài Huyền Trang 
lại dịch Năng đoạn Kim Cang Bát-nhã Ba-la-mát kinh. 
Vị dịch cuối cùng là ngài Nghĩa Tịnh vào thế kỷ thứ 
VIII Tây lịch, lẫy tên là Phật thuyết năng đoạn Bát-nhã 
Ba-la-mát kinh. 

Tại Trung Hoa cũng như Việt Nam thường gọi tắt 
Kinh này là kinh Κίπι Cang. Lễ ra, cần phải gọi kinh 
Năng đoạn Kim Cang mới biêu đạt đủ ý nghĩa của Βά!- 
nhã Ba-la-mát. 

ο Ý nghĩa tên Kinh: Trung Hoa dịch từ γα/γα là 
Kim Cang, đó là một thứ kim loại quý báu, bền cứng 
và sắc bén, có thê chặt đứt mọi thứ kim loại khác; từ 
Ργα/πᾶ dịch là Trí tuệ hay Không trí. Nhưng dù dịch 
từ gì đi nữa cũng không thể lột hết ý nghĩa hàm ân của 
từ Ρνα]ῆα. Vì thế, cuối cùng văn học Phật giáo Trung 
Quốc phải dùng từ ngữ phiên âm là 8á/-nhã để chỉ loại 
Trí tuệ đặc thù này, và để tránh gây sự ngộ nhận sai lạc 


đáng tiếc. Về từ Pãramitã dịch là Đáo bỉ ngạn, tức {πό 


ĐI») 


giới giải thoát hay Niết-bàn. 

Theo trên, nghĩa tên Kinh tạm dịch là 77 {16 siêu 
việt như gươm bảu chặt đưt tắt cả phiền não. 

Qua đây, tên Kinh đã gói trọn nội dung căn bản 
của Kinh, đó là trình bày về Trí tuệ siêu việt; thứ 
Trí tuệ như một thứ gươm báu chặt đứt tất cả chấp 
thủ, vô minh, chặt đứt tất cả phiền não khổ đau của 


chúng sanh. 


IV. Nội dung căn bản kinh Κίπι Cang: 

Qua nhiều thế hệ phân tích, thâm định, các nước 
thuộc hệ thông Bắc truyền đã chọn kinh Kửm Cang và 
Bát-nhã tâm kinh làm tiêu biểu cho toàn bộ văn học 
Bát-nhã. Kinh Kim Cang được xem là Kinh tôm lược 
tất cả các điểm chủ yếu của tạng Bảt-nhã, và Tám kinh 
được xem là cốt lỗi của tạng Bảt-nhã đó. 

Tựu trung, nội dung kinh Kữn Cang là trình bày 
về Trí tuệ siêu việt hay Trí tuệ Bát-nhaã, Trí đó chính là 
Trí Như Lai hay Tri kiến Phật. Nói gọn, là trình bày về 
Tánh Không của pháp giới (Thật tại như thật của pháp 
giới). Đề thể nhập Tánh Không đó, Kinh giới thiệu với 


24 


hành giả, việc tiên quyết là phải đi vào nguyên tắc Phá 
tâm Đại thừa và tâm Đại δὶ (tâm Bồ-đề). Nguyên tắc 
này được thực hiện băng con đường /c độ và được 
soi chiếu bởi ánh sáng của Wô fướng hay Vô trụ. Tức 
hành Lực độ với tinh thần lìa {1 cả tướng của nhơn- 
pháp (chủ-khách) hay ngã-ngã sở mà Kinh nêu tiêu 
biểu bốn tướng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Tóm 
lại, trong Kinh hơn nửa phân đầu trình bày về nguyên 
tắc và các phương pháp đoạn trừ chấp thủ Zướng ngã, 
phần còn lại là trình bày những cách đoạn trừ chấp thủ 
tướng pháp. 

-Tánh Không thì nằm ngoài mọi khái niệm, mọi 
tướng trạng do khái niệm dệt thành. ĐI vào Tánh Không 
phải do công phu tu tập và được ánh sáng 54/-nhã 5ο1 
chiếu. Đó là ý nghĩa mà 7âm kinh bảo: “Hành thâm 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai 
Không ”. (Khi Thiền định thâm sâu về Trí tuệ Bát-nhã, 
thì {πᾶν rõ năm πᾶπ là Vô ngã). Do thế, mọi tư duy của 
ngã đều bó tay bất lực, chúng đều là những hý luận, 


vọng tưởng đảo điện. 


mẽ 


Tuy vậy, để giới thiệu Tánh Không cho những 
người muốn tu tập. hắn nhiên phải dùng đến phương 
tiện ngôn ngữ để diễn bày, gọi là Văn fự Bảt-nhã. 
Ngôn ngữ vốn là một trong các pháp vốn do Duyên 
sinh, nên biến hoại, Vô thường: ấy thế, diễn tả về 
Tảánh Không phải được dùng một thứ ngôn ngữ đặc 
biệt, ngôn ngữ của hệ thống Bái-nhã - Ngôn ngữ phủ 
định. Phủ định triệt để mọi tướng trạng để khẳng 
định Tánh Không nằm ngoài vòng chấp thủ tướng 
ngã. Do phương tiện của ngôn từ sẽ đưa hành giả 
thực hành cụ thể thực hành với pháp Quán Bát-nhã 
(Vô tướng hay Vô trụ). Nhờ đây, khi Thiền quán 
thâm sâu, hành giả sẽ tự mình thấy được cái Không 
của đương thê bị quán (đương thể tức Không). Thây 
được cái Không ἂγ là Quán chiếu Bảt-nhã. Từ nơi 
quán chiếu đó mà bắt gặp được thật tướng các pháp - 
Thật tướng Bát-nhã. Quán chiếu chắng lìa thật tướng 
(năng-sở bất 41). Dụng, T hể tương tức tương nhập, 
chỉ là Báí-nhã (Tánh Không) mà thôi. 

Tóm lại, kinh Kim Cang là Kinh đúc kết tư 


26 


tưởng tạng Ö8á/-nhã, nên nội dung gồm có các điểm 
chủ yếu sau: 

* Nói lên Tánh Không của tất cả các pháp (Chân 
Không), đó là 7ánh Vô ngã hay Tánh Duyên khởi νὰ 
phủ nhận triệt để hết thảy Tánh ngã. 

* Nói lên Tánh Không, tánh đó là tánh Thát tại 
như thật của thể giới đang là này, với cái nhìn của Trí 
tuệ ly tướng (Diệu Hữu). 

Chính vì Thật tại nằm ngay ὁ Πιό giới đang là 
này, nên kinh Kữn Cang giới thiệu Lục Ba-la-mật để 
Bồ-tát hành Phật sự độ sanh mà vẫn an trú trong tướng 
thật (Thật tại tánh Không) ấy. 

* Nơi đây, có một điểm mà chúng ta cần phải ghi 
nhận, trước khi trực tiếp đi vào Kinh văn. 

Thời kinh Kữn Cang được giảng cho 1.250 vị Tỳ- 
kheo, mà Tôn giả Tu-bồ-đề (διιρ/ιι!) là đại biểu, vì Ngài 
đã chứng được Tánh Không sâu xa (Giải Không đệ nhất). 

Do thế, chúng ta cần hiểu những vấn đề mà Tôn 
giả thưa thỉnh chính là các vấn đề của thính chúng: đức 
Phật đáp lời Tôn giả chính là đáp lời cho thính chúng. 


Sýi 


Những vướng mắc, những diễn biến tâm lý của Tôn 
giả chính là các vướng mắc, diễn biến của thính chúng: 
mỗi lần đức Phật gỡ những gút vướng mắc cho Tôn 
giả, chính là mỗi lần đức Phật mở bày Tát tại như 
thật. Vướng mắc thì có thô, có tế, nhưng Thật tại như 
thật trước sau chỉ có một, có hiểu như thế chúng ta mới 
nhận ra tính liên tục và tính nhất quán của thời kinh 
Kim Cang. 

Qua một số nhận xét tổng quát trên, bây giờ 
chúng ta có thê trực tiếp đi vào Chánh văn (Hán văn) 
tuần tự theo ba mươi hai đoạn mà Thái tử Chiêu Minh 
đời nhà Lương (thuộc thời đại Nam-Bắc triều, vào thế 


kỷ thứ VI Tây lịch) đã phương tiện phân chia. 


-^š$# ὃν» 


28 


CHƯƠNG II 
NỘI DUNG TƯ TƯỞNG 
Kính Κίπι Cang Bảát-nha Ba-la-mật. 
Hản dịch: Tam tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập. 
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Giác Quả. 


ĐOẠN THỨ NHÁT 


I. Âm: Pháp hội nhân do. 

Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá-vệ 
quốc, Kỳ thọ Cấp-cô-độc viên, dữ Đại Tỳ-kheo 
chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhơn câu. Nhĩ thời, 
Thế Tôn thực thời, trước y trì bát, nhập Xá-vệ đại 
thành khất thực. Ư kỳ thành trung, thứ đệ khắt dĩ, 
hoàn chí bốn xứ. Phạn thực ngật, thu y bát, tây túc 


dĩ, phu tòa nhỉ tọa. 


ΗΠ. Nghĩa: Nguyên nhán pháp hội. 
Đây là những điều tôi được nghe: Khi đức Phật 


29 


ở tại Tinh xá Kỳ thọ 04ρ-οῦ-άθο thuộc thành Xá-vệ, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo gồm 1.250 vị. Hôm ấy, 
đến giờ khất thực của Thế Tôn, Ngài đắp y, mang bát, 
đi vào thành Xá-vệ khất thực. Ngài theo phép /h# đệ 
khất thực. Khất thực xong, Ngài trở về Tĩnh xá thọ trai. 
Thọ trai xong, Ngài cất y bát, rửa chân và trải tọa cụ 
tọa thiền. 

πι. Ý kiến: 

1. Qua hình ảnh sinh hoạt bình dị, tự nhiên trong 
mỗi ngày của đức Phật, nói lên rằng: Đức Phật vì chúng 
sanh mà ở lại cõi sanh tử, nên phải ăn uống như một 
con người, nhưng một con người xuất trần gương mẫu, 
và cũng chính tất cả những sinh hoạt đó là bài thuyết 
Pháp vô ngôn, biểu thị Thật ai như thật (Vô trủ Niết- 
bàn hay Chân không Diệu hữu) mà đức Phật thường hộ 
niệm và giao phó cho các vị Bồ-tát. 

2. Tham chiếu bản dịch của ngài Nghĩa Tịnh và 
Edward Conze thì có thêm chúng Bồ-tát dự pháp hội 
Kim Cang này. Do thê, đứng trên tông thê thì có hai 


cách nhìn 541 khác: 


30 


a. Chúng đương cơ là các vị Thanh Văn 
(1.25U YVÌ). 

b. Chúng đương cơ là các vị Bồ-tát (Thanh Văn 
có tư cách Bồ-tát và Bồ-tát đích thực). 

3. Hình ảnh khất thực của đức Phật là hạnh 
nguyện truyền thông của chư Phật (quá khứ, hiện tại, 
vị lai) và cũng là hạnh nguyện tu tập của chúng Tỳ- 
kheo. Chính ý nghĩa này, khất thực hoàn toàn không 
phải là pháp dành riêng cho một Tông phái nào, và vẫn 


đề Đại thừa và Tiêu thừa không có mặt tại đây. 


ĐOẠN THỨ HAI 
I. Âm: Thiện Hiện khải thỉnh. 

Thời Trưởng lão Tu-bồ-đề tại Đại chúng 
trung, tức tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu 
tẤt trước địa, hiệp chưởng cung kính, nhi bạch Phật 
ngôn: Hy hữu Thế Tôn! Như Lai thiện hộ niệm chư 
Bồ-tát, thiện phó chúc chư Bồ-tát! Thế Tôn, thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn phát A-nậu-đa-la Tam-miệu 


Tam-Bồ-đề tâm, vân hà ưng trụ, vân hà hàng phục 


ο! 


kỳ tâm? Phật ngôn: Thiện tai, thiện tai! Tu-bồ-đề, 
như nhữ sở thuyết: Như Lai thiện hộ niệm chư Βὺ- 
tát, thiện phó chúc chư Bồ-tát, nhữ kim để thính, 
đương vị nhữ thuyết. Thiện nam tử, thiện nữ nhơn 
phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề tâm, ưng 
như thị trụ, như thị hàng phục kỳ tâm. Duy nhiên, 


Thê Tôn, nguyện nhạo dục văn. 


ΗΠ. Nghĩa: Thiện Hiện thưa hỏi. 

Lúc ấy, từ chỗ ngồi của mình trong Đại chúng, 
Trưởng lão Tu-bồ-đề đứng dậy, trịch áo bày vai phải, 
quỳ chân bên phải xuống, chấp tay cung kính bạch 
đức Phật rằng: Thé Tôn, Ngài thật là tuyệt diệu! 
Thế Tôn thường khéo hộ niệm và khéo giao phó 
sự nghiệp cho các vị Bồ-tát. Bạch Thế Tôn! Những 
thiện nam và thiện nữ muốn phát tâm Vô thượng 
Chánh-đẳng Chánh-giác thì nên (τή tâm vào đâu? 
Nên điều phục tâm như thế nào? - Đức Phật bảo: 
Hay thay! Đúng thay! Này Tu-bồ-đề, như lời Thầy 
nói, Như Lai thường khéo hộ niệm và khéo giao phó 


sự nghiệp cho các vị Bồ-tát. Vậy Thây hãy lắng nghe 


32 


cho kỹ, Như Lai sẽ vì Thầy mà trả lời. Những thiện 
nam, thiện nữ nào phát tâm Vô thượng Chánh-đẳng 
Chánh-giác thì họ nên trú tâm và điều phục tâm như 
thế này. Xin vâng, bạch Thế Tôn, chúng con rất vui 
mừng được nghe lời chỉ dạy. 

HI. Ý kiến: 

1.7Thật tại như thật đã được đức Phật thuyết 
Pháp bằng ngôn ngữ im lặng một cách sống động và 
đích thực, nhưng thính chúng không thể bắt gặp được. 
Chính vì thế, khi mở lời, Tôn giả Tu-bồ-đề đã tán thán 
đức Phật trước khi thỉnh Ngài chỉ dạy 7hát rại đó bằng 
ngôn ngữ, bằng khái niệm của con người, để hộ niệm 
và giao phó sự nghiệp cho các νι có tư cách Bồ-tát. 

2. Bài thuyết pháp im lặng đó được diễn đạt cụ 
thê nhất là qua hành động khất thực của đức Phật - 
hành động của Đại bị và Đại trí: 

Σ Đắp y, trì bát là Τὴ giới Ba-la-mật. 

> Thực hành khất thực là Bồ thí Ba-la-mậit. 

> Theo phép /hứ đệ khất thực là Nhẫn nhục Ba- 


la-mát. 


SÁU 


> Đều đặn thực hành khất thực là Tỉnh tấn Ba- 

la-mát. 

Σ Chú tâm trong khi thực hành khất thực là 

Thiên định Ba-la-mát. 
> Và khất thực với tinh thần Vô tướng, Vô trụ là 
Trí tuệ Ba-la-mát. 

Phân tích để dễ hiểu là thế, nhưng thật sự, Trí tuệ 
Ba-la-mật (Trí tuệ Bát-nhã) luôn có mặt ở cả năm độ 
mới thành tựu Lục độ Ba-la-mật. 

- Sở đĩ, thính chúng không nhận ra được 7hát {αἱ 
như thật do bởi vướng mắc tướng ngã. Vì thế, Tôn giả 
Tu-bô-đề mới đặt ra hai vẫn đề thỉnh cầu đức Phật giải 
đáp, ἂν là Làm sao trụ tám vào Thát tại đó và làm sao 
điều phục tâm khi tâm đang vướng mắc tướng ngã? 
Hai câu hỏi này và hai câu đáp của đức Phật là tổng thê 
nội dung của kinh Km Cang vậy. 

- Đức Phật hộ niệm và giao phó sự nghiệp bằng 
ngôn ngữ Vô ngôn cho các vị Bồ-tát đích thực, và hộ 
niệm giao phó sự nghiệp bằng ngôn ngữ con người cho 


các vị Thanh Văn có tư cách Bồ-tát, đây là vẫn đề tất 


34 


nhiên trong việc hoá độ tuỳ duyên của đức Phật. Tại 
đây, không thể đặt nghi vấn đức Phật bất bình đăng 


trong sự giáo hoá. 


ĐOẠN THỨ BA 


I. Âm: Đại thừa chánh tông. 

Phật cáo Tu-bồ-đề: Chư Bồ-tát Ma-ha-tát, 
ưng như thị hàng phục kỳ tâm. Sở hữu nhất 
thiết chúng sanh chỉ loại, nhược ποπ sanh, 
nhược thai sanh, nhược thấp sanh, nhược hoá 
sanh, nhược hữu sắc, nhược vô sắc, nhược hữu 
tưởng, nhược vô tưởng, nhược phi hữu tưởng 
phi vô tưởng, ngã giai linh nhập Vô dư Niết- 
bàn nhỉ diệt độ chỉ. Như thị diệt độ vô lượng. vô 
số, vô biên chúng sanh, thật vô chúng sanh đắc 
diệt độ giả. Hà dĩ có? Tu-bồ-đề, nhược Bồ-tát 
hữu ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, 


thọ giả tướng tức phi Bồ-tát. 
H. Nghĩa: Chánh tông của Đại thừa. 


39 


Đức Phật bảo Tu-bỗồ-đề: Các vị Đại Bồ-tát nên 
điều phục tâm họ như sau: Có tất cả bao nhiêu loại 
chúng sanh, hoặc từ trứng sanh, hoặc từ thai sanh, hoặc 
sanh từ chỗ âm ướt, hoặc sanh từ biến hoá, hoặc có 
hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tri giác, hoặc 
không có tri giác, hoặc chăng phải có tri giác chăng 
phải không có tri giác; họ phải đưa tất cả vào Υό đư 
Niết-bàn đề được giải thoát tuyệt đối. Tuy vậy, dù giải 
thoát cho vô lượng vô οὗ chúng sanh như thế, nhưng 
kỳ thật không thấy có một chúng sanh nào được giải 
thoát cả. Tại sao vậy? - Này Tu-bồ-đè, bởi lẽ, nếu một 
vị Bồ-tát mà còn vướng mắc tướng ngã, tướng nhơn, 
tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chăng phải một vị 
Bồ-tát đích thực. 

HI. Ý kiến: 

Tôn giả Tu-bồ-đề hỏi câu Τη. ứâm vào đâu? 
trước, và câu Làm sao ἄῑθιι phục tám? sau; nhưng khi 
trả lời, đức Phật lại giải quyết câu hỏi thứ hai trước. 
Tại sao? 


- Trên sự thật tâm lý, khi tâm được điều phục 


36 


chính là thời điểm tâm an trú; nói cách khác, khi 
tâm đã an trú chính là thời điểm điều phục tâm 
đã được thành tựu. Do ý nghĩa ấy, thay bằng dạy 
phương pháp trụ tâm, đức Phật lại dạy phương pháp 
điều phục tâm trước. 

Đức Phật dạy, muốn điều phục tâm thì phải phát 
tâm Đại ῥὶ cứu độ hết thảy chúng sanh, đưa họ vào Đại 
Niết-bàn (Vô dư Niết-bàn) và trong khi cứu độ phải 
tỉnh thức để không thấy mình là người cứu độ, chúng 
sanh là kẻ được cứu độ (Trí tuệ Bát-nhã). Nếu cứu độ 
mà còn thấy mình, thấy chúng sanh, tức đang vướng 
mắc tướng ngã, và như thế không thể cứu độ chúng 
sanh được. 

Đây là nguyên tắc cơ bản vừa là tiên quyết để 
trở thành một vị Bô-tát đích thật, và đây cũng là tiếng 
chuông đầu tiên khai mở tinh thần Vô đướng hay Vô trụ 
của kinh Kửn Cang. Tỉnh thần 2 {γι chính là tánh thật 
của Trí tuệ 8áí-nhaã, thứ Trí tuệ chứng thật Tánh Không 


các pháp vậy. 


Sứ 


ĐOẠN THỨ TƯ 


I. Âm: Diệu hạnh Vô trụ. 

Phục thứ Τι-ρὸ-αὲ, Bồ-tát ư pháp ưng Vô sở 
trụ hành ư Bồ thí, sở vị bất trụ sắc Bồ thí, bất trụ 
thanh, hương, vị, xúc, pháp Bồ thí. Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
ưng như thị Bồ thí, bất trụ ư tướng. Hà dĩ có? Nhược 
Bồ-tát bất trụ tướng Bồ thí, kỳ Phước đức bất khả 
tư lượng.Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Đông phương hư 
không khả tư lượng phủ? Phất dã, Thế Tôn! Tu- 
bồ-đề, Nam-Tây-Bắc phương tứ duy thượng-hạ hư 
không, khả tư lượng phủ? Phất dã, Thế Tôn! Tu- 
bồ-đề, Bồ-tát Vô trụ tướng Bồ thí, Phước đức diệc 
phục như thị bất khả tư lượng. Tu-bồ-đề, Bồ-tát 
đản ưng như sở giáo trụ. 

ΗΠ. Nghĩa: Hạnh vi điệu: Wô-frụ. 

Hơn nữa, này Tu-bồ-đề! Các vị Bồ-tát đối với 
các pháp không nên trú vào bất cứ cái gì để thực hiện 
Bồ thí; nghĩa là không dựa vào sắc để Bồ thí, cũng 
không dựa vào /hanh, hương, vị, xúc, pháp đề Bồ thí. 
Tu-bồ-đề! Bồ-tát nên Bồ thí với tinh thần Không trú 


38 


vào các tướng như thế. Tại sao vậy? Bởi lẽ Bồ-tát Bố 
thí với tỉnh thần Kông frú vào các tướng thì Phước 
đức sẽ không thể suy lường được. Này Tu-bô-đẻ! Thầy 
nghĩ sao? Không gian ở phương Đông có thể suy lường 
được không? -- Bạch Thế Tôn, không thê được. Cũng 
thế, này Tu-bô-đẻ! Không gian ở phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, bốn phương bốn góc, phương trên 
và phương dưới có thê suy lường được không? -- Bạch 
Thế Tôn, không thê được! -- Này Tu-bỏ-đề! Nếu Bồ-tát 
Bồ thí mà Không frú vào các tướng thì Phước đức cũng 
rộng lớn như không gian, không thể suy lường được. 
Này Tu-bồ-đề! Các vị Bồ-tát nên trú tâm theo lời chỉ 
dẫn vừa nêu trên (/rụ # Vô sở frụ). 

II. Ý kiến: 

Đến đây, một số Tỳ-kheo chưa ngộ được Tánh 
Không của các pháp, nên băn khoăn làm sao thực hành 
hạnh nguyện Bồ thí (Lục độ), đó là hạnh căn bản của 
Bồ-tát. Các vị nghĩ rằng, Bồ thí thì phải có người thí, 
kẻ nhận và vật thí, nhưng đức Phật lại dạy, tất cả các 


pháp là /9 £ướng thì nương vào đâu ἀξ Bồ thí? Hiểu 


39 


rõ tâm lý đó, đức Phật dạy tiếp để gỡ vướng mắc cho 
thính chúng. 

- Tâm lý vướng mắc là do tâm lý chấp thủ; vì thế, 
đức Phật dạy Bỏ-tát hành Bồ thí cần phải có tinh thần 
Vô trụ đôi với tất cả các pháp mà cụ thê là Không frú 
vào các tướng của Lục trần. 

- Đề khuyến khích thính chúng an tâm thực hiện, 
đức Phật dạy tiếp: “Nếu Bồ thí với tỉnh thân Vô trụ như 
thế, thì sẽ có Phước đức vô lượng, không thể suy lường 
được”. Ý nghĩa Phước đức vô lượng có hai khía cạnh: 

a. Cải gì có tướng thì cái đó có hạn lượng, còn Vô 
tướng thì không có hạn lượng. 

b. Trong các Phước đức thì Phước đức giải thoát 
là tối thắng, tinh thần Vô trụ hay Vô tướng là tinh thần 
giải thoát tối thượng đó. Do thật nghĩa ấy, nên đức Phật 
dạy: “Bố thí với tỉnh thần Vô tướng thì Phước đức là 
vô lượng, không thể suy lường được ”. 

- Hạnh nguyện căn bản của Bồ-tát để đạt quả Phật 
là hành Lục độ. Hành Lục độ là để hoàn tất hai tánh 


như thật của tâm Bồ-đề là Đại bi và Đại trí. Bồ thí là 


40 


lợi tha để hoàn tất tâm Đại bi, Bồ thí với tinh thần Vô 
trụ là tự lợi để hoàn tất Đại trí (Trí tuệ Bát-nhã). Đây là 
con đường mà đức Phật (Kim Cang) giới thiệu để một 
vị Bồ-tát hoàn thành mục đích tối hậu của mình. 

- Điểm cân lưu ý rằng, trọng tâm hành Lục độ để 
đạt cứu cánh (Ba-la-mật hay quả Phật) là ám tác động 
trên hành động chứ hoàn toàn không phải là sự kiện 
hành động. Nếu hành Lục độ với tâm vướng mắc các 
tướng (Lục trần) tức rơi vào tham ái, vô minh, rơi vào 
Nhân quả hữu lậu. 

Do vậy, để đạt cứu cánh, Bồ-tát phải dụng tâm 
rời tất cả chấp thủ tướng ngã. Như thế, ý nghĩa hành 
Lục độ Ba-la-mật chính là hành cái tâm nh giác rời 
tất cả mọi chấp thủ. 

Đến đây, đức Phật dạy thính chúng nên trú tâm 
như lời Ngài vừa chỉ dạy. Đó là trú tâm bằng cách 
không trú vào bắt cứ cái gì cả, cũng tức là trú vào /âm 
Bồ-để hay trú vào Tánh Không của tất cả các pháp. 

Từ đây cho đến đoạn 31, những lời chỉ dạy của 
đức Phật chỉ là và toàn là nói lên tinh thần trú tâm như 


thế. Nghĩa là nói lên ΠΠ] thân Vô trụ và Vô sở trụ. 


41 


ĐOẠN THỨ NĂM 


I. Âm: Như lý thật kiến. 

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Khả αἴ thân tướng 
kiến Như Lai phủ? Phất dã, Thế Tôn! Bắt khả dĩ 
thân tướng đắc kiến Như Lai. Hà dĩ có? Như Lai 
sở thuyết thân tướng tức phi thân tướng. Phật 
cáo Tu-bô-đề: Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
vọng. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến 
Như Lai. 


Π. Nghĩa: Thấy đúng như lý (Thật tại). 

Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Có thể {πᾶν Như 
Lai qua đặc tướng của Ngài không? — Bạch Thế Tôn, 
không thê được! Không thê căn cứ vào đặc tướng mà 
cho là thấy Như Lai. Vì sao? — Do vì, cái mà Như Lai 
nói là đặc tướng vốn không phải đặc tướng. -- Đức Phật 
bảo Tu-bồ-đề: “Βά! cứ cái nào có tướng thì cái đó hư 
vọng (giả dỗi). Vì vậy, nếu thấy đặc tướng chẳng phải 


2 


đặc tướng tức thấy Như Lai. ` 


42 


HI. Ý kiến: 

- Thời điểm này, một số thính chúng vẫn chưa 
ngộ được Tánh Không của các pháp (Thật tướng Vô 
tướng), nên vẫn băn khoăn rằng, nếu hành Lục độ với 
tỉnh thần Ρό fướng thì làm sao chứng được quả Phật, 
ἂν là sự thành tựu của ba mươi hai đặc tướng? Thấy rõ 
tâm trạng đó, đức Phật đặt thắng vẫn đề đề αῦ vướng 
mắc cho thính chúng. Đức Phật dạy rằng, không thể 
thấy các đặc tướng như thế mà cho là thấy Như Lai. 
Bởi các đặc tướng ấy là pháp hữu vi, là pháp sinh diệt; 
mà Như Lai là Pháp vô vi, là Pháp bất sinh diệt. Do 
thế, không nên lâm lân giữa sắc thân Như Lai và Thật 
tưởng Nhự Lai. 

- Sau khi phủ nhận Như Lai không phải là các 
đặc tướng đó, sợ rằng thính chúng sẽ rơi vào chấp không: 
nên đức Phật dạy tiếp răng, mặc dâu, sắc thân ấy là hư 
huyễn, nhưng không hăn lìa sắc thân mà thấy được Như 
Lai. Nếu thấy sắc thân không phải sắc thân thì thấy Như 
Lai đích thực. Nói rõ hơn, nếu thấy Tánh Không của sắc 
thân ấy (các pháp) tức thấy Thật tướng Như Lai. 


43 


ΡΟΑΝ THỨ SÁU 


I. Âm: Chánh tín hy hữu. 

Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Phả hữu 
chúng sanh, đắc văn như thị ngôn thuyết, chương 
cú, sanh thật tín phủ? Phật cáo Tu-bồ-đề: Mạc tác 
thị thuyết. Như Lai diệt hậu, hậu ngũ bách tuế, hữu 
trì Giới tu Phước giả, ư thử chương cú năng sanh 
tín tâm, dĩ thử vi thật; đương tri thị nhơn bất ư 
nhất Phật, nhị Phật, tam, tứ, ngũ Phật nhi chủng 
thiện căn, dĩ ư vô lượng thiên vạn Phật sở, chủng 
chư thiện căn. Văn thị chương cú, nãi chí nhất 
niệm sanh tịnh tín giả, Tu-bồ-đề, Như Lai tất tri 
tất kiến; thị chư chúng sanh đắc như thị vô lượng 
Phước đức. Hà dĩ cố? Thị chư chúng sanh vô phục 
ngã tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng, vô pháp tướng diệc vô phi pháp tướng. Hà dĩ 
có? Thị chư chúng sanh, nhược tâm thủ tướng tắc 
vỉ trước ngã, nhơn, chúng sanh. thọ giả. Nhược thủ 
pháp tướng tức trước ngã, nhơn, chúng sanh, thọ 
giả. Hà dĩ có? Nhược thủ phi pháp tướng tức trước 


44 


ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Thị cố bất ưng thủ 
pháp, bất ưng thủ phi pháp. Dĩ thị nghĩa có, Như 
Lai thường thuyết: “Nhữ đẳng Tỳ-kheo tri Ngã 
thuyết pháp như phiệt dụ giả, Pháp thượng ưng xả, 
hà huống phi pháp”. 


Π. Nghĩa: Hiểm có đức tin chân chánh. 

Trưởng lão Tu-bằ-đề bạch đức Phật rằng: Bạch 
đức Thế Tôn, trong tương lai nếu có ai được nghe kinh 
Kim Cang này có thể khởi đức tin đúng chân lý không? 
- Đức Phật bảo Tu-bỗồ-đề: Thầy đừng nói như thế! Sau 
khi đức Như Lai nhập Niết-bàn, vào thời gian 500 năm 
sau, sẽ có những người giữ Giới, làm Phước, tu Tuệ; 
những người đó khi nghe được kinh Kim Cang này sẽ 
phát khởi đức tin đúng với chân lý. Trưởng lão nên 
hiểu rằng, những người đó không phải chỉ gieo căn 
lành ở một đức Phật, hai đức Phật, ba, bốn, năm đức 
Phật, mà thật sự đã gieo căn lành ở vô lượng ngàn vạn 
đức Phật. Những người như thế mà được nghe kinh 
Κίπι Cang này, dù chỉ một ý niệm thanh tịnh; này Tu- 


bồ-đề! Như Lai cũng biết rõ, thấy rõ họ và họ có được 


45 


vô lượng Phước đức. Tại sao vậy? — Vì những người 
đó không còn vướng mắc những khái niệm về ngã, 
về nhơn, về chúng sanh, về thọ giả, về pháp và về phi 
pháp. Vì sao? Vì những người đó nếu còn có ý tưởng 
ngã tức còn vướng kẹt vào các tướng ngã, nhơn, 
chúng sanh và thọ giả. Nếu còn ý tưởng pháp là 
còn vướng kẹt các tướng ngã, nhơn, chúng sanh và 
thọ giả. Nếu còn ý tưởng phi pháp vẫn còn vướng 
kẹt các tướng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Vì 
thế, không nên chấp thủ ΡΠάρ. lại càng không nên 
chấp thủ pji pháp. Vì thật nghĩa đó, nên Như Lai 
thường dạy các Tỳ-kheo hãy nhận thức rằng: Pháp 
Như Lai nói tương tự như chiếc bè, Pháp còn phải 
bỏ huống là phi pháp. 

II. Ý kiến: 

- Thính chúng lại tư duy rằng, giáo pháp thâm 
diệu như thế thì 500 năm sau, nếu ai nghe được cũng 
khó hiểu và tin đúng như thật. Hiểu rõ vướng mắc đó, 
đức Phật xác nhận rằng, trong thời kỳ ấy vẫn có những 
người có đủ Giới đức, Trí tuệ hiểu nghĩa-lý Kim Cang 


46 


này. Bởi những người đó đã từng hành trì ly thủ hết 
thảy tướng đến vô số lần; nói cách khác, những người 
đó đã vô lượng lần an trú trong Thật tại Vô tướng. 

- Đức Phật biết rõ và thấy rõ những người đó là 
biểu thị ý nghĩa chỉ có Trí Phát hay Trí tuệ Bảt-nhã mới 
biết và thấy Thật tại Vô tướng mà thôi. Ngôn ngữ diễn 
đạt trong các kinh điển Bắc truyền nói chung và ngôn 
ngữ của Kim Cang nói riêng, là thứ ngôn ngữ biểu 
tượng: ấy thế, chúng ta cần hiểu theo khuynh hướng 
đó mới hiểu được ý của Kinh. 

- Trực nhập Thật tại Vô tướng phải là tỉnh thần lìa 
mọi chấp thủ về ngã, về pháp và về phi pháp. 

1. Chấp thú ngã: Chính là bản năng của Mạt- 
na thức, đây là kiến chấp sai lầm và căn bản của con 
người (chúng sanh). Chấp thủ ngã tựu trung có bốn 
khía cạnh: 

ο Λοᾶς Quan niệm tự thân có một thật thể độc 
lập, một cái {61 tự chủ (tự ngã). 

ο Nhơn: Quan niệm tự thân có một linh hồn 


thường hằng tái sanh từ kiếp này qua kiếp khác. (người 


47 


thì mãi tái sanh làm người, chim thì mãi tái sanh làm 
chim .v.v...). 

ο Chúng sanh: Quan niệm tự thân là một sinh 
thê hay một hữu tình thường hăng và biệt lập với các 
chủng loại hữu tình khác, đồng thời biệt lập với các 
loại vô tình. 

ο Thọ giá: Quan niệm tự thân là một sinh mạng 
có đời sống liên tục từ khi ở trong bào thai cho đến 
khi chết. 

2. Chấp thủ pháp: Quan niệm các pháp là thật có 
(nhất thiết pháp giai Hữu). Tại đây, pháp mà Kim Cang 
muốn nói chính là các pháp hữu vi thuộc hiện tượng giới. 

3. Chấp thủ phi pháp: Quan niệm các pháp 
không thật có (nhất thiết pháp giai Không). Tại đây, từ 
phi pháp có hai nghĩa: 

e Phi pháp đối lập với pháp (ngoan không) 

e Phi Pháp là từ mà đức Phật tạm dùng để chỉ 
Thật tại như thát Vô tướng (Tánh Không hay Chân 
thật Không). 

Bồ-tát không những phải 114 chấp có (pháp), 


48 


chấp không (phi pháp) mà còn cần phải lìa ngay cả 
chấp thủ Thật tại như thật nữa (phi Pháp) mới là một 
Bồ-tát đích thực. 

Pháp và phi pháp là hai đôi tượng chấp thủ của 
ngã. Tuy vậy hai chấp thủ này cũng chỉ là và chính là 
phản diện của chấp thủ ngã mà thôi. Phản diện này có 
hai nghĩa: 

a. Do chấp thủ tự thân có một tự ngã nên chấp 
thủ các pháp có riêng tự ngã của chúng. 

b. Chấp thủ ngã đối lập cũng chính là ý nghĩa 

chấp thủ ngã. 

Qua ý nghĩa trình bày trên, Kửm Cang đã giới 
thiệu với thính chúng phương pháp, trực nhập Tát tại 
Vô tướng, đó là phải lìa hắn chấp thủ ba khái niệm ngã, 
pháp và phi pháp. Tựu trung, chỉ có một điểm duy nhất 
là đoạn trừ một thứ khái niệm, đó là khái niệm tự ngã 
mà thôi (đoạn trừ Mạt-na thức). Thế là, trọng tâm điều 
phục tâm là rời bỏ khái niệm chấp thủ tự ngã. Khi chấp 
thủ hoàn toàn văng bóng chính là thời điểm tâm an trú 
(trú Thật tại Vô tướng hay trú Tánh Không). Đây là ý 


49 


nghĩa mà 74m kinh dạy: “... Hành thám Bát-nhã Βα-[α- 
mát-äa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai Không, độ nhất 
thiết khổ ách...”. (Khi thực hành thâm sâu Trí tuệ giác 
ngộ, thấy rõ 5 uân (các pháp) đều rỗng Không (không 
có tự ngã), nên giải thoát toàn diện mọi khổ đau). 

- Để giúp thính chúng đoạn trừ tận cùng khái 
niệm chấp thủ, đức Phật dạy thính chúng cần phải xem 
giáo pháp Ngài dạy như là chiếc bè. Do thế, để đạt 
cứu cánh giải thoát thì giáo pháp này cần được vất bỏ 
huống οὶ là phi giáo pháp. 

Theo ý nghĩa này, từ Pháp và phi pháp ὁ ουό! 
phần 6 này cần được hiêu: Pháp là giáo pháp, là thiện 
pháp; và phi pháp là tà pháp, bất thiện pháp. 

Đức Phật dạy, cần xem Phật pháp như chiếc bè, 
đây là một ví dụ rất sinh động. Chiếc bẻ là phương 
tiện qua sông, dòng sông là tham ái, là chấp thủ, là 
vô minh; bờ bên này là sanh tử, bờ bên kia là Niết- 
bàn; lên chiếc bè là để qua sông nên cần phải chèo 
chống, chứ không phải lên bè để thưởng ngoạn... 


Khi đên bờ bên kia, điêu sau cùng phải làm đê lên 


50 


bờ, đó là phải từ bỏ chiếc bè. Đây chính là tinh thần 
Trung đạo Bát-nhã vậy. 

Qua ví dụ chiếc bè cho chúng ta một chân 
nghĩa: Phật Pháp là để hành trì nhằm chứng được 
các quả vị giải thoát, triệt để không phải để nói hay 
để trang điểm cho bất kỳ một tướng ngã nào, một 


cháp kiên nảo.... 


ĐOẠN THỨ BẢY 


I. Âm: Vô đắc vô thuyết. 

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai đắc A-nậu-đa- 
la Tam-miệu Tam-Bồ-đề da? Như Lai hữu sở thuyết 
Pháp da? Tu-bồ-đề ngôn: Như Ngã giải Phật sở 
thuyết nghĩa, vô hữu định Pháp, danh A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-Bồ-đề, diệc vô hữu định Pháp Như 
Lai khả thuyết. Hà dĩ có? Như Lai sở thuyết Pháp, 
giai bất khả thủ, bất khả thuyết, phi Pháp, phi phi 
Pháp. Sở dĩ giả hà? Nhất thiết Hiền Thánh giai dĩ 
Vô vi Pháp nhi hữu sai biệt. 


ολ. 


Π. Nghĩa: Không có Pháp chứng đắc. 
Không có Pháp tuyên thuy. 

Trưởng lão Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Phải chăng 
Như Lai có đắc Pháp Vô thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác? Phải chăng Như Lai có Pháp để tuyên thuyết? 
- Tu-bô-đề bạch Phật: Theo con hiểu lời Thế Tôn dạy, 
chăng có Pháp gì riêng biệt gọi là Vô thượng Chánh- 
đăng Chánh-giác, và chắng có một Pháp gì riêng biệt 
được Thế Tôn tuyên thuyết. Vì sao vậy? - Vì rằng, Pháp 
được Thế Tôn chỉ dạy thì không thể nắm bắt được, 
cũng không thể diễn tả được. Đó chăng phải là Pháp 
và cũng chăng phải ph Pháp. Tại sao vậy? -Bởi vì tất 
cả các bậc Hiền Thánh đều do tu tập Pháp Vô vi ἂν mà 
có (quả) sai khác. 

HI. Ý kiến: 

- Các phần trên, mặc dù đức Phật đã nhiều lần chỉ 
dạy các pháp là Vô tướng, nhưng một số thính chúng 
vẫn còn vướng mắc rằng, nếu các pháp Vô tưởng, tại 
sao lại có sự kiện đức Phát chứng đắc Pháp và có 


Pháp để đức Phật tuyên thuyết? Thấy rõ sự băn khoăn 


=5) 


đó, đức Phật đặt thăng vấn đề với Tôn giả Tu-bồ-đề để 
giải tỏa cho thính chúng. 

- Theo hai câu hỏi mà đức Phật đã nêu, từ Pháp 
có hai nghĩa: 

a. Pháp đức Phật chứng đắc; 

b. Pháp đức Phật tuyên thuyết. 

Đây cũng là hai nghĩa mà thính chúng đang tư 
duy và vướng mắc. 

- Hội lãnh thâm ý của đức Phật, Trưởng lão Tu- 
bồ-đề thay đức Phật giải nghi cho thính chúng. Trưởng 
lão dạy răng, Pháp mà Thế Tôn chứng đắc và tuyên 
thuyết chính là Τηᾷ! fại Vô tướng (Pháp Vô lậu hay 
Pháp Vô vi), nên không thể là đối tượng của ngã để 
nắm bắt hay diễn đạt. Chính lẽ đó, Thật đại Vô tướng 
không phải là Pháp; đồng thời cũng không phải phi 
Pháp. Tức là không phải một khẳng định hay một phủ 
định của khái niệm bởi chấp thủ tướng ngã. Đây là 
Thật tại như thật, thật có, nằm ngoài chấp thủ tướng 
ngã; và, cũng do chứng nhập 7 hát tại như thát ἂν hoặc 


cạn hay sâu mà có quả sai khác trong sự giải thoát. 


53 


ΡΟΑΝ THỨ TÁM 


I. Âm: Y Pháp xuất sanh. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược nhơn mãn tam 
thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng Bồ thí, thị 
nhơn sở đắc Phước đức, ninh vi đa phủ? 

Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! Hà dĩ có? 
Thị Phước đức tức phi Phước đức tánh, thị có Như 
Lai thuyết Phước đức đa. 

- Nhược phục hữu nhơn, ư thử Kinh trung, 
thọ trì nãi chí tứ cú kệ đắng, vị tha nhơn thuyết, kỳ 
Phước thắng bỉ. Hà dĩ có? Tu-bồ-đề, nhất thiết chư 
Phật cập chư Phật A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ- 
đề Pháp, giai tùng thử Kinh xuất. Tu-bồ-đề, sở vị 
Phật Pháp giả tức phi Phật Pháp. 

ΗΠ. Nghĩa: Sanh khởi từ Pháp. 

- Trưởng lão Tu-bồ-đè! Thầy nghĩ sao? Nếu có 
người đem bảy thứ châu báu chất đầy cả thế giới tam 
thiên đại thiên để Bồ thí, người đó có Phước đức 


nhiều không? 


54 


Tu-bồ-đề bạch đức Phật: Bạch đức Thế Tôn, 
rất nhiều. Vì sao vậy? -Bởi Phước đức đó, tự tánh 
chắng phải Phước đức, vì vậy Như Lai mới dạy là 
Phước đức nhiều. 

- Này Trưởng lão, nếu có người thọ trì Kinh này 
dù chỉ một bài kệ bốn câu, rồi đem thuyết giảng cho 
người khác nghe, thì Phước đức người này hơn hắn 
Phước đức người trên. Vì sao vậy? Này Tu-bồ-đề! Tất 
cả chư Phật và Pháp Vô thượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác của chư Phật đều xuất phát từ Kinh này. Này Tu- 
bồ-đè! Cái gọi là Pháp Phật tức cái đó chắng phải là 
Pháp Phật. 

HI. Ý kiến: 

- Các phần trên, đức Phật đã nhiều lần dạy thăng 
rằng, Τ]ιᾷ! tướng các pháp là Vô πεόπρ, nhưng vẫn còn 
một số thính chúng chưa lãnh ngộ được. Do thế, đến 
đây đức Phật chỉ dạy theo tiến trình từ pháp hữu vi 
để ngộ nhập dần vào Pháp Vô νι. Đức Phật dạy rằng, 
đứng trên góc độ hữu νι, thiện nam thiện nữ nào đem 


bảy thứ châu báu nhiều như thế để Bồ thí, thì người ấy 


55 


sẽ có Phước đức rất nhiều. Trên sự thật Phước đức vốn 
Vô tướng, Vó tánh (không có tự ngã), nhưng thuận theo 
cách nhìn chấp ngã của thính chúng, đức Phật mới bảo 
Phước đức nhiều là vậy. 

Dựa trên tâm lý đó, đức Phật khuyến khích thính 
chúng, nếu ai hiểu rõ và thực hành, diễn giảng cho 
người khác về lý - nghĩa kinh Κίπι Cang này, dù chỉ 
một bài kệ bốn câu, thì Phước đức người này hơn xa 
người Bồ thí trên. Đây là một trong những phương tiện 
giáo hóa thiện xảo của đức Phật; đồng thời, nhờ đó mà 
thính chúng an tâm thọ trì Κίπι Cang. Khi hiểu lý - nghĩa 
Kim Cang thì tự thực hành và diễn giảng cho tha 
nhân, chính đó là những yếu tô nuôi dưỡng và phát 
triển Τηί tuệ Bát-nhã cho tự thân và tha nhân. Sự tăng 
trưởng Trí tuệ Bát-nhã có nghĩa là sự huỷ diệt dần các 
lậu hoặc và cũng có nghĩa là ngộ nhập dần vào Τ]ιᾷ! 
tại Vô tướng. Vào thời điểm Trí tuệ Bát-nhã thành 
tựu chính là thời điểm chứng đắc Thật tại Vô tướng, 
cũng có nghĩa là thời điểm thành tựu quả Phật. Đây là 
nghĩa mà đức Phật dạy Quả vị Phật-đà và Pháp của chư 


56 


Phật đêu được xuất phát từ kinh Kim Cang này vậy. 

Sau khi dẫn dắt thính chúng bằng phương tiện 
ngôn ngữ như thế, đến điểm cuối, đức Phật lại một lần 
nữa nhẫn mạnh: “Cái được gọi là quả Phật và giáo 
lý Phật thuyết, vốn không phải là Pháp Phật”. Đây là 
tinh thần phủ nhận triệt để mọi chấp thủ tướng ngã của 
Kim Cang, để khăng định Thật tại Vô tướng thật có, 
nằm ngoài vòng mọi chấp thủ. 

- Qua đoạn Kinh này, chúng ta lại bắt gặp tỉnh 
thần đề cao Pháp thí. Đây là tinh thần nhất quán trong 
giáo lý Phật giáo (cả Nam tạng lẫn Bắc tạng). Pháp thí 
là nhân tô giúp tha nhân có Chánh kiến để tự soi chiều 
sự nghiệp tu tập của mình hầu đạt cứu cánh giác ngộ. 
Đây là lợi ích siêu việt, tối thượng, không có đối tượng 
so sánh. 

- Theo nghĩa của đoạn Kinh này, Bồ thí tài sản là 
thuộc pháp hữu vi, hữu lậu. Đây chỉ là sự diễn đạt thích 
ứng với tâm lý để đưa thính chúng tiễn dần vào mục 
đích tối hậu. Trên sự thật, Bồ thí tài sản có thể là Pháp 


Vô vi, Vô lậu, nếu thực hành với ứinh thần Vô tướng, 


57 


Vô trụ (đạt Ba-la-mật) như đoạn thứ 4 ở trên đã đề cập. 

- Tứ cú kệ: Có hai ý kiến giải thích sai khác: 

1. Đó là hai bài kệ ở đoạn thứ 26 và đoạn thứ 
32 (“Nhược đĩ sắc kiến ngã... ” và, “Nhất thiết hữu vi 
pháp... `). 

2. Đó là một đơn vị (đoạn văn) theo cách tính 
xưa của kinh sách Phật giáo Ấn Độ. Một đơn vị gồm ba 
mươi hai chữ chia làm 4 câu, mỗi câu có 8 chữ. Theo 
ý kiến này Τή cú kệ là muốn chỉ bất cứ một đoạn văn 
nảo trong Kinh, miễn là nói lên được lý-nghĩa chủ yếu 
của Kim Cang. 

Qua ngôn ngữ diễn đạt của Kữm Cang, chúng ta 
nên hiểu Τι; cú kệ theo ý kiến thứ hai xem ra ôn hơn. 
Hơn nữa, thật ra ý kiến thứ nhất cũng đã được thâu 


nhiếp trong ý kiến thứ hai rồi. 


ĐOẠN THỨ CHÍN 


1. Âm: Nhất tướng: Vô tướng. 
- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Tu-đà-hoàn năng tác 


thị niệm: Ngã đắc Tu-đà-hoàn quả phủ? Tu-bồ- 


58 


đề ngôn: Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ có? Tu-đà-hoàn 
danh vi Nhập lưu nhi vô Sở nhập, bất nhập sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, pháp, thị danh Tu-đà-hoàn. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Tu-đà-hàm năng tác 
thị niệm: Ngã đắc Tư-đà-hàm quả phủ? Tu-bồ- 
đề ngôn: Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ có? Tư-đà-hàm 
danh Nhất vãng lai nhi thật vô Vãng lai, thị danh 
Tư-đà-hàm. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? A-na-hàm năng tác thị 
niệm: Ngã đắc A-na-hàm quả phủ? Tu-bồ-đề ngôn: 
Phất dã, Thế Tôn! Hà dĩ có? A-na-hàm danh vi Bất 
lai nhi thật vô Bắt lai, thị có danh A-na-hàm. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? A-la-hán năng tác 
thị niệm: Ngã đắc A-la-hán đạo phủ? Tu-bồ-ngôn: 
Phát dã, Thế Tôn! Hà dĩ cố? Thật vô hữu Pháp 
danh A-la-hán. Thế Tôn! Nhược A-la-hán tác thị 
niệm: Ngã đắc A-la-hán đạo, tức vi trước ngã, nhơn, 
chúng sanh, thọ giả. Thế Tôn! Phật thuyết Ngã đắc 
Vô tránh tam-muội, nhơn trung tối vi đệ nhất, thị 
đệ nhất ly dục A-la-hán. Thế Tôn! Ngã bắt tác thị 


ο 


niệm: Ngã thị ly dục A-la-hán. Thế Tôn! Ngã nhược 
tác thị niệm: Ngã đắc A-la-hán đạo, Thế Tôn tắc bất 
thuyết Τι-ρὸ-αὸ thị nhạo A-lan-na hạnh øiả. Dĩ Tu- 
bồ-đề thật vô sở hành, nhi danh Tu-bồ-đề thị nhạo 


A-lan-na hạnh. 


ΗΠ. Nghĩa: Một tướng: Vô tướng. 

- Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Vị Tu-đà-hoàn 
có thê nghĩ rằng, mình chứng quả Tu-đà-hoàn hay 
không? - Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả thật 
không. Vì sao vậy? Vì Tu-đà-hoàn có nghĩa là Vào 
dỏng, nhưng thật sự không có αἱ vào và chỗ để vào; cụ 
thê không vào dòng sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. 
Do thế, mới gọi là Tu-đà-hoàn. 

- Này Tu-bỗồ-đề! Thầy nghĩ sao? Vị Tư-đà-hàm 
có thể nghĩ rằng, mình chứng quả Tư-đà-hàm hay 
không? - Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả thật 
không! Vì sao vậy? Vì Tư-đà-hàm có nghĩa là 461 lần 
frở lại, nhưng thật sự không có ai trở lại và chỗ để trở 
lại. Do thế mới gọi là Tư-đà-hàm. 


Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Vị A-na-hàm có 


60 


thê nghĩ răng, mình chứng quả A-na-hàm hay không? - 
Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả thật không! Vì 
sao vậy? Vì A-na-hàm có nghĩa là Không frở lại, nhưng 
thật sự không có ai không trở lại và chỗ để không trở 
lại. Do thế, mới gọi là A-na-hàm. 

- Này Tu-bô-đề, Thầy nghĩ sao? Vị A-la-hán có 
thê nghĩ rằng, mình chứng quả A-la-hán hay không? 
- Tu-bồ-đẻ bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả thật không! 
Vì sao vậy? - Vì Thật sự không có Pháp nào được gọi 
là A-la-hán cả. Do thễ, mới gọi là A-la-hán. Bạch Thế 
Tôn! Nếu vị A-la-hán nào khởi niệm rằng, mình chứng 
quả A-la-hán thì vị đó còn chấp vào tướng ngã, nhơn, 
chúng sanh và thọ giả. Bạch Thế Tôn! Thế Tôn thường 
dạy rằng trong những người chứng 7?zzn-muội Vô tránh 
(Định không tranh cãi), con là người đứng đầu, con là 
vị A-la-hán ly dục bậc nhất. Bạch Thế Tôn! Dù vậy, 
con không nghĩ mình là vị A-la-hán ly dục bậc nhất. 
Bạch Thế Tôn! Nếu con nghĩ mình chứng quả A-la-hán 
thì Thế Tôn đã không nói rằng Tu-bồ-đề là người thích 


thú hạnh A-lan-na (Vô tránh Tam-muộïi). Vì con thật sự 


61 


không tạo nghiệp gì cả nên Thế Tôn mới nói Tu-bỗ-đề 
thích thú hạnh A-lan-na. 
II. Ý kiến: 

- Ở đoạn thứ 7 và thứ 8, đức Phật đã diễn bày ý 
nghĩa Pháp chứng ngộ và Pháp được thuyết của chư 
Phật là /6 zzớng, nhưng một số thính chúng vẫn chưa 
giác ngộ, nên nghi vấn rằng nếu các Pháp Vô tướng 
thì tại sao có sự kiện đức Phật đắc Pháp và giảng Pháp 
Tứ Đế, nhờ đó mà có Bốn Thánh quả? Để giúp thính 
chúng ra khỏi chấp thủ này, nên đức Phật tiếp giảng 
đoạn thứ 9 này. 

- Nội dung chứng ngộ Bốn quả vị từ Tu-đà-hoàn 
đến A-la-hán, mặc dù có sự cao, thấp, thô, tế sai khác; 
nhưng xét chung, cảnh giới chứng đắc là Thật tướng 
Vô tướng. Do thế, tâm lý Bốn bậc Thánh này không 
khởi tướng chấp thủ ngã, pháp (năng đắc, sở đắc). Nói 
cách khác, tất cả các vị Thánh này đều thấy Thật tướng 
Vô tướng của các pháp vậy. 

- Trưởng lão Tu-bồ-đề trưng dẫn sự chứng đắc 


A-la-hán của mình với ý nghĩa minh xác sự kiện: Μόἱ 


62 


vị A-la-hán thì không bao giờ chấp thủ (nghĩ mình 
chứng đặc A-la-hán). Điều này không có nghĩa các vị 
A-la-hán không biết mình đang ở đâu trên lộ trình giải 
thoát. Thật sự, các Ngài hiểu rất rõ mình đang ở đâu, 
hiểu rõ mình không còn Nhân sanh tử .v.v, hiểu với Trí 
tuệ hoàn toàn vắng bóng chấp thủ (Chánh kiến Vô lậu 
hay Tri kiến giải thoát). 


ĐOẠN THỨ MƯỜI 


I. Âm: Trang nghiêm Tịnh độ. 

Phật cáo Tu-bồ-đề: Ư ý vân hà? Như Lai tích 
tại Nhiên Đăng Phật sở, ư Pháp hữu sở đắc phủ? 

- Phất dã, Thế Tôn! Như Lai tại Nhiên Đăng 
Phật sở, ư Pháp thật vô sở đắc. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Bồ-tát trang nghiêm 
Phật độ phủ? -- Phát dã, Thế Tôn! Hà dĩ có? Trang 
nghiêm Phật độ giả. tức phi trang nghiêm, thị danh 
trang nghiêm. 

- Thị có, Tu-bồ-đề, chư Bồ-tát Ma-ha-tát, ưng 


như thị sanh thanh tịnh tâm, bắt ưng trụ sắc sanh 


63 


tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp sanh 
tâm, ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm. Tu-bồ-đè, thí 
như hữu nhơn, thân như Tu-di sơn vương, ư ý vần 
hà? Thị thân vi đại phủ? Tu-bồ-đề ngôn: Thậm đại, 
Thế Tôn! 

- Hà dĩ có? Phật thuyết phi thân, thị danh 
Đại thân. 


Π. Nghĩa: 7rang nghiêm Tịnh độ (cõi Phát). 

Đức Phật hỏi Trưởng lão Tu-bồ-đề: Thầy nghĩ 
sao? Xưa kia khi tu học với đức Phật Nhiên Đăng, Như 
Lai có chứng Pháp gì phải không? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật không. Khi tu học 
với đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai không chứng đắc 
Pháp gì cả. 

- Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ sao? Các vị Bồ-tát có 
trang nghiêm cõi Phật hay không? - Bạch Thế Tôn, quả 
thật không. Vì sao vậy? Vì trang nghiêm cõi Phật tức 
chăng phải trang nghiêm cõi Phật, nên mới gọi là trang 
nghiêm cõi Phật. 

- Do thế, này Tu-bồ-đề! Các vị Đại Bồ-tát nên 


64 


khởi tâm thanh tịnh như thế này: Không dựa vào sắc 
để khởi tâm, cũng không dựa vào thanh, hương, vị, xúc 
hay pháp để khởi tâm, chỉ nên không dựa vào chỗ nào 
cả để khởi tâm. - Này Tu-bồ-đề! Giả sử có người thân 
thể to lớn như núi chúa Tu-di, Thầy nghĩ sao? Thân 
ἂν lớn không? - Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, 
thật rất lớn! - Tại sao vậy? Vì cái mà Thế Tôn gọi là 
Thân lớn chắng phải Thân lớn, nên mới gọi là Thân lớn 
đích thực. 

II. Ý kiến: 

- Đến đây, một số thính chúng lại thắc mắc rằng, 
theo đức Phật vừa dạy, trong sự chứng ngộ không có 
hiện tượng năng đắc và sở đắc. thì tại sao trong quá khứ 
có hiện tượng đức Phật Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài 
sẽ thành Phật hiệu Thích-ca Mâu-ni? Một lần nữa đức 
Phật lại nêu lên nghi vấn của thính chúng để Tôn giả 
Τι-ρὸ-αὲ giải đáp. Tôn giả xác minh, trong sự kiện thọ 
ký ấy, thật sự không có người đắc Pháp và Pháp được 
đắc (vô sở đắc). Bởi lẽ, bấy giờ Bồ-tát Thiện Tuệ (tiền 
thân đức Phật) đã chứng ngộ 7á tướng 19 tướng, nên 


65 


mỌi chấp thủ hoàn toàn vắng mặt. Tại đây, ý nghĩa thọ 
ký chỉ là một xác minh sự chứng nhập 7hát tướng Vô 
tướng giữa hai bậc giác ngộ: vì thế, hoàn toàn không có 
sự rao Pháp và nhận Pháp. 

- Một sô thính chúng lại tư duy răng, theo đức 
Phật dạy, quả Phật là địa vị vó sở đắc, thì tại sao đức 
Phật lại dạy Bồ-tát phải thực hành 1c Ba-la-mát (trang 
nghiêm cõi Phật) để chứng nhập cõi Phật? -Thâu suốt 
băn khoăn ấy, đức Phật dạy tiếp răng, hành Lực Ba-1a- 
mát (Giới-Định- Tuệ) là hành cái tâm tỉnh giác ra khỏi 
mọi chấp thủ tướng ngã, tức không trú tâm vào bất cứ 
cái gì (vô sở trụ) để thực hành (sanh tâm). Nếu khởi 
tâm đúng như thế mới chứng nhập cõi Phật. 

- Theo Edward Conze, thân ở đây là Pháp thân 
(trong nguyên bản bị thiếu). Trên cơ sở này, chúng ta 
nên hiệu đoạn Kinh này như sau: Đến đây, một số thính 
chúng lại nghĩ rằng, chứng nhập cõi Phật đồng nghĩa 
với thành tựu Pháp thân, là một Thân thể vĩ đại. Hiều 
τὸ Vướng mắc đó đức Phật dạy rằng, Thân lớn (Đại 


thân) mà Thế Tôn bảo, chăng phải là cái thân vật lý, cái 


66 


thân Duyên sinh, cái thân được dựng lên bởi khái nệm 
tướng ngã; trái lại, cái thân được thành tựu bởi Tri kiến 
như thật: Thát tướng của các pháp. Chính cái thân này 
mới đích thực là Đại thân (Pháp thân). 


ĐOẠN THỨ MƯỜI MỘT 


1. Âm: Vô vi thắng Phước. 

Tu-bồ-đề, như Hằng hà trung sở hữu sa số, 
như thị sa đẳng Hằng hà. Ư ý vân hà? Thị chư 
Hằng hà sa, ninh vi đa phủ? Tu-bồ-đề ngôn: Thậm 
đa, Thế Tôn! Đản chư Hằng hà, thượng đa vô số, hà 
huống kỳ sa. 

Tu-bồ-đề! Ngã kim thật ngôn cáo nhữ, nhược 
hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn, dĩ thất bảo mãn 
nhĩ sở Hằng sa số tam thiên đại thiên thế giới, dĩ 
dụng Βό thí, đắc Phước đa phủ? Tu-bồ-đề ngôn: 
Thậm đa, Thế Tôn! Phật cáo Tu-bồ-đề: Nhược thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn ư thử Kinh trung, nãi chí thọ 
trì tứ cú kệ đẳng, vị tha nhơn thuyết, nhỉ thử Phước 


đức thăng tiền Phước đức. 


67 


Π. Nghĩa: /ό vi là Phước đức tối thắng. 

- Này Trưởng lão Tu-bồ-đẻ! Giả sử sông Hằng có 
bao nhiêu hạt cát là có bấy nhiêu sông Hằng: vậy Thầy 
nghĩ sao, số cát trong tất cả sông Hăng ấy có nhiều hay 
không? — Tu-bồ-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, quả rất 
nhiều. Sự thật, số lượng những sông Hằng đã là vô số, 
huống chỉ số lượng hạt cát trong những sông Hằng ấy. 

- Này Tu-bồ-đề! Bây giờ Như Lai hỏi thật Thây, 
nếu có thiện nam hay thiện nữ nào đem bảy thứ châu 
báu đây cả thế giới tam thiên đại thiên, nhiều như số 
cát của tất cả các sông Hằng trên mà Bồ thí, thì được 
Phước đức nhiều không? -- Τη-ρὸ-ἀὸ bạch Phật: Bạch 
Thế Tôn, quả rất nhiều. Đức Phật bảo Tu-bỗồ-đề: Nếu 
có thiện nam hay thiện nữ nào thọ trì Kinh này dù chỉ 
một bài kệ bốn câu và đem thuyết giảng cho người 
khác, thì Phước đức của người này hơn hẳn Phước đức 
Của người γη. 

II. Ý kiến: 

- Vấn đề chứng nhập Thật tướng Vô tướng 

hay chứng nhập Thật tại Táảnh Không của các pháp 


68 


(chứng quả Phật), hoàn toàn không phải khả năng 
của tư duy hay kiến thức, mà phải là năng lực tu tập 
đoạn trừ tham ái, chấp thủ. Do thế, đức Phật lại một 
lần nữa (lần thứ 3) tán thán Phước đức của người thọ 
trì, diễn giảng lý-nghĩa Kửn Cang này, để khuyến 
khích thính chúng hãy rời mọi suy tư mà đi vào thực 
hành thiết thực. 

- Thọ trì, diễn giảng lý-nghĩa Kửm Cang chính là 
thực hành /c độ với tỉnh thần Vô øướng hay thực hành 
với sự tỉnh thức của ?rí tuệ Bái-nhã. Phải thế và chính 
thế, mới gọi là Lục độ Ba-la-mật. Tại đây, cần hiểu đức 
Phật tán {πάη Phước đức thọ trì, diễn giảng kinh Κίπ| 
Cang là tắn thán Trí tuệ Bảt-nhã. Nếu hành Lục độ vạn 
hạnh mà thiễu văng Trí tuệ Bảf-nhaã thì không thể trực 
nhập Thát tướng Vô tướng được. 

- Fại đây, một lần nữa đức Phật lại đề cao Pháp 
thí, Bố thí Pháp là tối thắng trong các Βό thí. Đặc biệt 
nơi đây, đức Phật dạy, Tài thí vẫn đạt được Phước đức 
vô lượng (thậm đa) hay đạt Ba-la-mật, nếu người hành 


thí ly chấp thủ mọi tướng ngã. 


69 


ΡΟΑΝ THỨ MƯỜI HAI 


I. Âm: Tôn trọng chánh giáo. 

Phục thứ Tu-bồ-đề! Tùy thuyết thị Kinh nãi 
chí tứ cú kệ đẳng, đương tri thử xứ, nhất thiết thế 
gian Thiên, Nhơn, A-tu-la giai ưng cúng đường như 
Phật tháp miếu, hà huống hữu nhơn tận năng thọ 
trì, độc tụng. Tu-bồ-đề! Đương tri thị nhơn thành 
tựu tối thượng đệ nhất hy hữu chỉ Pháp. Nhược thị 
Kinh điển sở tại chỉ xứ tức vi hữu Phật, nhược tôn 
trọng đệ tử. 

Π. Nghĩa: Τό; trọng giáo điển chân chánh (Kim Cang). 

Này nữa, Tu-bồ-đề! Bắt cứ nơi nào thuyết giảng 
Kinh này dù chỉ một bài kệ bốn câu, thì phải hiểu rằng 
tại chỗ ấy, tất cả hàng Trời, Người, A-tu-la trong thế 
giới, đều nên hiến cúng như hiến cúng chùa tháp đức 
Phật, huống øì là người nhiệt thành thọ trì, độc tụng. 
Này Tu-bồ-đề! Thầy nên biết rằng người ấy đã thành 
tựu được cái Pháp tôi thượng, hy hữu bậc nhất; và, nơi 
nào có Kinh này thì nơi đó có mặt đức Phật hay các νι 
Đại đệ tử của Ngài. 


70 


II. Ý kiến: 

- Tiếp tục khích lệ thính chúng thực hành kinh 
Kim Cang, đức Phật dạy nơi nào có kinh Kữn Cang 
hay có người thọ trì, diễn giảng kinh Κίπι Cang, dù 
một bài kệ bốn câu, thì nơi đó được xem là chùa tháp 
thờ đức Phật hoặc có mặt các Đại đệ tử của Ngài, 
nơi mà hàng Trời, Người, A-tu-la quy hướng tôn kính 
cúng dường. 

- Lưu ý một lần nữa, ngôn ngữ kinh điển Bắc 
tông nói chung và ngôn ngữ Km Cang nói riêng là 
thứ ngôn ngữ biểu tượng. Do thế, nơi đây chúng ta 
phải hiểu rằng: Sự có mặt người thọ trì diễn giảng Kim 
Cang hay sự có mặt kinh Kim Cang được xem là sự 
có mặt của chùa tháp thờ Phật hay sự có mặt của đức 
Phật hoặc Đại đệ tử cúa Ngài. Υ nghĩa nơi đây không 
hăn đơn thuần tôn thờ, lễ bái, cũng dường đức Phật, 
Đại đệ tử hoặc chùa tháp trên hình thức, mà thiết thực 
là tự học hỏi, hành trì diễn giảng Κίπι Cang. Đồng thời, 
sự có mặt người thọ trì diễn giảng Κίπι Cang hay có 


mặt kinh Kữn Cang là Ÿ nghĩa sự có mặt của 7z fuệ 


71 


Bát-nhã hay Thật tại như thát. Do nghĩa này và chính 
nghĩa này mới mệnh danh là sự có mặt của đức Phật 


hay Đại đệ tử của Ngài. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI BA 


I. Âm: Như Pháp thọ trì. 

Nhĩ thời, Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
Đương hà danh thử Kinh, ngã đẳng vân hà phụng 
trì Phật cáo Tu-bồ-đề: Thị Kinh danh vi Kim 
Cang Bát-nhã Ba-la-mật, dĩ thị danh tự nhữ đương 
phụng trì. Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Phật thuyết Bát- 
nhã Ba-la-mật, tức phi Bát-nhã Ba-la-mật, thị danh 
Bát-nhã Ba-la-mật. Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai 
hữu sở thuyết Pháp phủ? Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! Như Lai vô sở thuyết. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Tam thiên đại thiên 
thế øiới, sở hữu vi trần, thị vi đa phủ? — Tu-bồ-đề 
bạch Phật ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! 

- Tu-bồ-đề! Chư vi trần, Như Lai thuyết phi 
vi trần, thị danh vi trần. Như Lai thuyết thế giới, 


72 


phi thế giới, thị danh thế giới. Tu-bồ-đề, ư ý vân 
hà? Khả dĩ tam thập nhị tướng kiến Như Lai phủ? 
Phất dã, Thế Tôn! Bắt khả dĩ tam thập nhị tướng 
đắc kiến Như Lai. Hà αἴ cố? Như Lai thuyết tam 
thập nhị tướng, tức thị phi tướng, thị danh tam 
thập nhị tướng. 

- Tu-bồ-đề, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn dĩ Hằng hà sa đẳng thân mạng Bố thí, nhược 
phục hữu nhơn, ư thử Kinh trung, πᾶ] chí thọ trì tứ 


cú kệ đẳng, vị tha nhơn thuyết, kỳ Phước thậm đa. 


ΗΠ. Nghĩa: Thọ frì đúng Pháp. 

Bấy giờ Tu-bồ-đề bạch đức Phật: Bạch Thế Tôn! 
Nên gọi Kinh này tên gì và chúng con thọ trì Kinh này 
như thế nào? Đức Phật bảo Tu-bồ-đề: Kinh này tên là 
Kim Cang Bảt-nhã Ba-la-mật các Thầy hãy căn cứ vào 
danh hiệu đó mà phụng trì. Vì sao vậy, Tu-bồ-đề? Cái 
mà Như Lai nói là Bá/-nhã Ba-la-mật vốn không phải 
Bảt-nhã Ba-la-mát, cho nên mới nói là Bảt-nhã Ba-la- 
mật. - Này Tu-bồ-đề! Thầy nghĩ thế nào, có cái Pháp 
để Như Lai thuyết giảng phải không? - Tu-bồ-đề bạch 


73 


Phật: Bạch Thế Tôn! Không có Pháp nào để Như Lai 
thuyết giảng cả. 

Này Tu-bồ-đẻ! Thầy nghĩ thế nào, số lượng vi 
trần trong thế giới tam thiên đại thiên có nhiều không? 
- Tu-bô-đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn! Quả rất nhiều. 

- Này Tu-bô-đè! Tất cả các vi trần ấy, Như Lai 
nói không phải vi trần, cho nên mới nói là vi trần. Và, 
cái mà Như Lai nói thế giới, vốn không phải thế giới, 
cho nên mới nói là thế giới. — Này Tu-bồ-đẻ! Thầy nghĩ 
thế nào, có thê thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng 
quý của Ngài không? — Bạch Thế Tôn, quả thật không! 
Không thê thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng quý ấy. 
Vì sao vậy? —Vì Như Lai nói ba mươi hai tướng quý, 
vốn chúng không phải tướng quý, cho nên mới nói là 
ba mươi hai tướng quý. 

- Này Tu-bỗ-đề! Nếu có thiện nam hay thiện nữ 
nào đem thân mạng mình nhiều như số cát sông Hằng 
để Bồ thí; và, có người khác thọ trì Kinh này chỉ một 
bài kệ bốn câu và thuyết giảng cho tha nhân, thì Phước 


đức người này rât lớn so với người trên. 


74 


πι. Ý kiến: 

- Qua văn mạch từ đoạn thứ 10 đến đoạn thứ 13 
này (nói về thọ kỷ thành Phật, trang nghiêm cõi Phật, 
Pháp thân, tân thán thực hành Lục độ và học hỏi, hành 
trì Kim Cang), nhất là đoạn này, khi đặt tên Kinh, hình 
như là những đoạn tóm lược lý-nghĩTa của Kinh đề kết 
thúc thời pháp. Qua đây, những gì cần hiến lộ 74t (αἱ 
như thật, đức Phật đã chỉ dạy xong; nếu còn thắc mắc 
οὶ thì đó là sự vướng mắc tướng ngã của thính chúng. 
Với những ai không còn vướng mắc thì đã rực nhập 
thật tại qua những lần đức Phật chỉ bày ở trước. 

Đặc biệt, qua những lần chỉ bày như thế, Kim 
Cang đã khẳng định quan điểm của Phật giáo răng: 
Vấn đề chứng nhập quả Phật (Thát tại như thật) không 
phải là vấn đề thuần lý của khái niệm, của kiến thức; 
mà là vấn đề của đoạn tận chấp thu, vô minh. Những 
οὶ đức Phật dạy dù thâm sâu tinh tế đến đâu, cũng chỉ 
là tác dụng như chiếc bè: Tác dụng thức tỉnh Tuệ giác 
trong mọi hành động của cuộc sống. Học Km Cang 


chúng ta cần phải có Chánh kiến như thế. 


ως 


- Thông thường, mọi thời pháp khi đặt tên Kinh 
là báo hiệu thời pháp sắp kết thúc; nhưng nơi đây tên 
Kinh đã được đặt mà thời pháp còn hơn một nửa. Có lẽ 
đây là trường hợp đặc biệt của Kim Cang! 

Theo Edward Conze, sự kiện này có hai 
trường hợp: 

a. Có lẽ bản kinh Kim Cang đầu tiên kết thúc 
ngang đây, các phần sau có thể là do các Luận sư 
thêm vào. 

b. Có lẽ do sắp xếp nhằm lẫn thứ tự các lá bối ghi 
kinh Kữn Cang trong thời gian lưu hành. 

Cũng theo Edward Conze, từ đoạn thứ 13 này 
(sau đoạn xác định tên Kinh) đến đoạn thứ 29, chỉ là 
nói lại những gì đã nói và thiếu tính liên tục, mạch lạc. 
Ý kiến này, có lẽ ai cũng bắt gặp khi học hỏi, nghiên 
cứu Kữn Cang. Chính đây là điểm rất khó cho chúng ta 
khi giải thích để được ổn thoả! Tuy thế, chúng ta hãy 
nỗ lực giải thích nhắm đến tính liên tục mạch lạc của 
mỗi đoạn, trên tinh thần hết sức cân trọng. 


+ Cân nghĩ răng, từ đoạn này trở vê sau có 


76 


những vấn đề được lặp lại, nhưng không phải dư 
thừa đối với thính chúng; bởi lẽ, trong thính chúng 
có sự sai biệt về căn cơ. Sự thật, có những vị có thê 
chứng ngộ Τί {ιό Βά!-π]ιᾶ ngay từ lời giảng đầu tiên 
của đức Phật, có những vị đến đoạn thứ 3, 4, 5,... 
hoặc đến đoạn 12 mới chứng ngộ; và cũng có những 
vị đến đây vẫn chưa chứng nhập được. Vì thế, đức 
Phật đã phương tiện tùy theo tâm lý đang vướng mắc 
của thính chúng để chỉ bày. Có hiểu như thế chúng 
ta mới thoát khỏi băn khoăn: Kinh Km Cang phải 
được kết thúc ở đoạn 13 mới hợp lý và các đoạn sau 
là dự thừa! 

Qua ý nghĩa này cho ta một nhận định: 7hởi pháp 
Kim Cang dài ngắn thể nào, đó chính là diễn tiễn tâm 
lý của thính chúng váy. 

+ Ở phẩn12, khi đức Phật ca ngợi người học hỏi, 
thọ trì kinh Kửn Cang, một số thính chúng muốn biết 
tên Kinh để thọ trì. Khi biết tên Kinh, thính chúng lại 
muốn biết ý nghĩa, nên đức Phật dạy tiếp: 8á/-nhã Ba- 


la-mật (Trí độ) mà Thể Tôn nói vốn không phải Bát-nhã 


77 


Ba-la-mật, nên Thế Tôn mới nói là Bát-nhã Ba-la-mật. 
Ý của đức Phật muốn dạy rằng, Báảt-nhã Ba-la-mát mà 
Ngài vừa nói bằng ngôn ngữ vốn không phải là thật 
tại Bát-nhã Ba-la-mát, thật tại thì nằm ngoài mọi ngôn 
ngữ, tư duy của ngã. Do thế, cần phải lìa mọi chấp ngã 
mới bắt gặp Βά1-π]ᾶ Ba-la-mật. 

+ Thính chúng lại vướng mắc các vấn đề: Pháp 
Như Lai thuyết, vi trần, thế giới, ba mươi hai tướng 
quý; đức Phật lại tuần tự chỉ bày trên tinh thần phủ 
nhận triệt để mọi ngôn ngữ, khái niệm... được dựng 
lên bởi chấp thủ ngã, giúp thính chúng đánh thức Tuệ 
giác của mình (Trí tuệ Bát-nhã) hầu trực nhập Thái tại 
như thật hay Vô trụ Niết-bàn. 

+ Đoạn cuối (Τ u-bô-để, nhược hữu thiện nam 
tử...kỳ Phước thậm đa), lại một lần nữa (lần thứ 4) đức 
Phật tán thán Phước đức người thọ trì, diễn giảng Κίπ| 
Cang này. Tại đây, ý nghĩa tán {πάη Phước đức đích 
thực là tán thán Trí tuệ Bát-nhã; chính Trí tuệ Bát-nhã 
tác động trên hạnh nguyện /c độ của Bồ-tát mới đưa 


Lục độ ἂν viên mãn thành Lực độ Ba-la-mát. 


78 


ΡΟΑΝ THỨ MƯỜI BÓN 


1. Âm: Ly tướng tịch diệt. 

Nhĩ thời Tu-bồ-đề văn thuyết thị Kinh, thâm 
giải nghĩa thú, thế lệ bi khấp, nhi bạch Phật ngôn: 
Hy hữu, Thế Tôn! Phật thuyết như thị thậm thâm 
Kinh điển, Ngã tùng tích lai sở đắc Tuệ nhãn, vị ἄπο 
đắc văn như thị chỉ Kinh. Thế Tôn! Nhược phục hữu 
nhơn đắc văn thị Kinh, tín tâm thanh tịnh tắc sanh 
thật tướng, đương tri thị nhơn, thành tựu đệ nhất 
hy hữu công đức. Thế Tôn! Thị thật tướng giả tắc 
thị phi tướng, thị cố Như Lai thuyết danh thật tướng. 
Thế Tôn! Ngã kim đắc văn như thị Kinh điển, tín giải 
thọ trì, bất túc vi nan. Nhược đương lai thế, hậu ngũ 
bách tuế, kỳ hữu chúng sanh đắc văn thị Kinh, tín giải 
thọ trì, thị nhơn tắc vi đệ nhất hy hữu. Hà dĩ có? Thử 
nhơn Vô ngã tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh 
tướng, vô thọ giả tướng. Sở dĩ giả hà? Ngã tướng tức 
thị phi tướng; nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả 
tướng tức thị phi tướng. Hà dĩ có? Ly nhất thiết chư 
tướng tắc danh chư Phật. 


79 


Phật cáo Tu-bồ-đề: Như thị, như thị! Nhược 
phục hữu nhơn đắc văn thị Kinh bắt kinh, bất bó, 
bất uý, đương tri thị nhơn, thậm vi hy hữu! Hà dĩ 
cố? Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết đệ nhất Ba-la-mật, 
tức phi đệ nhất Ba-la-mật, thị danh đệ nhất Ba- 
la-mật. Tu-bồ-đề! Nhẫn nhục Ba-la-mật, Như Lai 
thuyết phi Nhẫn nhục Ba-la-mật, thị danh Nhẫn 
nhục Ba-la-mật. Hà dĩ cố? Tu-bồ-đề! Như Ngã 
tích vi Ca-lợi-vương cát tiệt thân thể, Ngã ư nhĩ 
thời, Vô ngã tướng, vô nhơn tướng, vô chúng sanh 
tướng, vô thọ giả tướng. Hà dĩ có? Ngã ư vãng 
tích tiết tiết chỉ giải thời, nhược hữu ngã tướng, 
nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, 
ưng sanh sân hận. Tu-bồ-đề! Hựu niệm quá khứ, 
ư ngũ bách thế, tác Nhẫn nhục Tiên nhân, ư nhĩ 
sở thế, Vô ngã tướng, vô nhơn tướng, vô chúng 
sanh tướng, vô thọ giả tướng. Thị cố, Tu-bồ-đề! 
Bồ-tát ưng ly nhất thiết tướng phát A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-Bồ-đề tâm, bất ưng trụ sắc sanh 


tâm, bất ưng trụ thanh, hương, vị, xúc, pháp 


30 


sanh tâm; ưng sanh vô sở trụ tâm, nhược tâm 
hữu trụ, tắc vi phi trụ. Thị cố Phật thuyết Bồ-tát 
tâm, bất ưng trụ sắc Bồ thí. Tu-bồ-đề! Bồ-tát vị 
lợi ích nhất thiết chúng sanh εὖ, ưng như thị Bồ 
thí. Như Lai thuyết nhất thiết chư tướng, tức thị 
phi tướng, hựu thuyết nhất thiết chúng sanh tức 
phi chúng sanh. 

Τι-ρὸ-αὀ! Như Lai thị Chân ngữ giả, Thật ngữ 
giả, Như ngữ giả, Bất cuống ngữ giả, Bất dị ngữ giả. 

Tu-bồ-đề! Như Lai sở đắc Pháp, thử Pháp vô 
thật vô hư. 

Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát tâm trụ ư pháp nhỉ 
hành Bồ thí, như nhơn nhập ám tắc vô sở kiến. 
Nhược Bồ-tát tâm bất trụ pháp nhỉ hành Bồ thí, như 
nhơn hữu mục, nhật quang mỉnh chiếu, kiến chủng 
chúng sắc. Tu-bồ-đề! Đương lai chỉ thế, nhược hữu 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn, năng ư thử Kinh thọ 
trì, độc tụng, tắc vi Như Lai dĩ Phật Trí tuệ, tẤt tri 
thị nhơn, tất kiến thị nhơn, giai đắc thành tựu vô 


lượng vô biên công đức. 


81 


Π. Nghĩa: Ly tướng là tịch diệt. 

Đến đây, khi nghe đức Phật thuyết giảng kinh 
Kim Cang này, Tu-bồ-đề thấu hiểu nghĩa-lý sâu xa, 
cảm động rơi lệ, khóc lóc mà bạch đức Phật rằng: Bạch 
Thế Tôn, Ngài thật tuyệt diệu! Ngài đã tuyên thuyết 
kinh Kữn Cang này thật thâm diệu. Từ khi chứng được 
Tuệ nhãn đến nay, con chưa lần nào được nghe một 
Kinh thâm diệu như thế này. Bạch Thế Tôn! Nếu ai 
được nghe kinh Κίπ Cang này mà tin tưởng tuyệt đối 
thì thành tựu cái thấy thật tướng (Tuệ giác chân thật), 
phải biết người đó có được công đức hy hữu bậc nhất. 
Bạch Thế Tôn! Cái thấy thật tướng đó vốn không phải 
cái thấy thật tướng, nên Như Lai mới nói là cái thấy 
thật tướng. 

Bạch Thế Tôn! Hôm nay con được nghe kinh 
Κίπι Cang thâm diệu này, tin hiểu, thọ trì chưa gọi là 
khó lắm; nhưng trong tương lai, vào thời kỳ 500 năm 
sau, người nào được nghe kinh Km Cang này, tin hiểu, 
thọ trì mới là hi hữu bậc nhất. Vì sao vậy? — Bởi vì 


người đó không còn ý tưởng về ngã, nhơn, chúng sanh 


32 


và thọ giả. Tại sao như vậy? Vì ý tưởng về ngã chăng 
phải là ý tưởng, và ý tưởng về nhơn, chúng sanh và thọ 
giả cũng chăng phải ý tưởng. Vì sao vậy? Vì lìa tất cả 
mọi ý tưởng thì gọi là chư Phật. 

Phật bảo Tu-bồ-đề: Thật đúng như thế! Nếu có 
người nghe được kinh Kữn Cang này mà không kinh 
ngạc, không lo sợ thì biết người đó rất hiễm có. Tại sao 
vậy? — Này Tu-bồ-đề! Cái mà Như Lai nói là 8á/-nhã 
Ba-la-mật vôn chăng phải Bát-nhã Ba-la-mật, nên mới 
nói là Βάϊ- nhã Ba-la-mật. Này Tu-bồ-đề! Cái được 
gọi là Nhẫn nhục Ba-la-mật, Như Lai nói chắng phải 
Nhẫn nhục Ba-la-mật, nên mới nói là Nhẫn nhục Ba- 
la-mật. Tại sao vậy? Này Tu-bồ-đề! Như kiếp Xa Xưa, 
khi bị vua Ca-lợi (Kalinga) chặt đứt thân thể, bấy giờ 
Như Lai không còn ý tưởng về ngã, nhơn, chúng sanh 
và thọ giả. Vì sao vậy? Vì nếu khi đó Như Lai còn có 
ý tưởng về ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả thì đã 
khởi tâm oán hận vua ấy. Này Tu-bồ-đề! Như Lai nhớ 
năm trăm đời thời quá khứ, khi đang tu Tiên theo hạnh 
Nhẫn nhục, bấy giờ Như Lai không còn ý tưởng về 


83 


ngã, nhơn, chúng sanh νὰ thọ giả. Vì vậy, này Tu-bồ- 
đề! Các vị Bồ-tát nên lìa tất cả mọi ý tưởng mà phát 
tâm Vô thượng Bồ-đề; tức không dựa vào sắc đề khởi 
tâm, cũng không dựa vào thanh, hương, vị, xúc hay 
pháp để khởi tâm; chỉ nên không dựa vào bất cứ cái gì 
để khởi tâm; nếu tâm ở đâu thì chính là phi trụ, vì thế 
Như Lai bảo tâm Bồ-tát thì không trụ vào sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp mà Bồ thí (Lục độ). Này Tu- 
bồ-đè! Bồ-tát thì vì lợi ích cho tất cả chúng sanh mà 
thực hiện Bố thí như thế. Bởi lẽ Như Lai đã nói, tắt cả 
ý tưởng đều không phải là ý tưởng và tất cả chúng sanh 
đều không phải là chúng sanh. 

Này Tu-bô-đề! Như Lai là người nói lời Chân 
xác, nói lời Thật tế, nói lời Như thật, nói lời Không lừa 
đảo, nói lời Không mâu thuẫn. - Này Tu-bồ-đề! Pháp 
mà Như Lai chứng đắc, cái Pháp ấy không phải chắc 
thật cũng không phải hư vô. Này Tu-bô-đề! Nếu Bồ-tát 
mà còn dựa vào các pháp đề thực hiện Bồ thí, thì cũng 
như người đi vào bóng tôi chăng thấy được cái gì; trái 


lại, nếu Bồ-tát không dựa vào các pháp đề thực hiện Βό 


34 


thí, thì như người có đôi mắt sáng lại có ánh sáng mặt 
trời soi chiếu, nên thấy rõ mọi thứ. - Này Tu-bô-đè! 
Trong tương lai, nếu có thiện nam hay thiện nữ nào 
thọ trì, độc tụng kinh Kữn Cang này thì sẽ được Như 
Lai với mắt Trí tuệ biết rõ người ấy, thấy rõ người 
ἂν và những người ἂν sẽ đạt được vô lượng vô biên 
công đức. 

πι. Ý kiến: 

- Trưởng lão Tu-bồ-đề cảm động rơi lệ chính là 
thính chúng rơi lệ, vì do hiểu rõ ý Kinh và thấy rõ lòng 
thương tưởng của đức Phật. Nước mắt dâng trào chính 
là ý nghĩa Trí tuệ Bái-nhã dâng trào hay ý nghĩa chứng 
nhập Tát tại Vô tướng. Từ cảm động hạnh phúc ἂν, 
thính chúng dâng lên đức Phật những lời tán thắn sự 
thâm diệu hy hữu của kinh Kim Cang này. 

- Theo lời ngài Tu-bỗ-đề dạy và đức Phật minh 
xác, ấy là vào thời gian này (sau 500 năm lần thứ 5) 
hiếm có những người tin hiểu, thực hành giáo nghĩa 
Kim Cang. Nếu có ai tin hiểu, thực hành thì đó là nØười 


đặc biệt bậc nhât, và là người đã gieo căn lành nhiêu 


85 


đời; đồng thời, người ấy đang νὰ sẽ có nhiều Phước 
đức lớn lao. 

- Người tin hiểu, hành trì Kữn Cang (Trí tuệ Bát- 
nhã) chính là người tin hiểu, hành trì với tỉnh thần tỉnh 
giác rời mọi ý niệm về ngã. Như thế, kinh Κίπη Cang, kinh 
Nikàya hay kinh 4-hàm đều nhất quán rằng: Μιιόη chứng 
đạt Trí Phật thì phải đoạn tận mọi chấp thủ ngã (hay đoạn 
tận năm thủ uấn). Nơi đây, đã gợi mở cho chúng ta thấy 
được chủ trương nhất thông của giáo lý Phật giáo. 

- Hạnh căn bản của Bồ-tát là Lục độ. Nơi đây, 
đức Phật nêu Bồ thí và Nhẫn nhục là hai độ liên hệ 
nhất với chấp ngã (chấp ngã và ngã sở). Qua đây, 
đức Phật hướng dẫn cụ thê để thính chúng rời chấp 
thủ cơ bản ấy: 

ἃ Với hạnh Nhẫn nhục để đạt Ba-la-mật, đức 
Phật kế lại tiền thân của Ngài đã tu tập nhiều đời với 
tinh thần tỉnh giác rời hết {πάν tưởng ngã, nên hoàn 
toàn không có sân hận. Tâm lý không sân hận là kết quả 
của sự tỉnh giác ly tưởng ngã, và chính sự tỉnh giác ly 


tưởng ngã này là trọng tâm của Nhẫn nhục Ba-la-mật, 


86 


chứ không phải là sự nhẫn chịu sự đau đớn của vật lý, 
oan khuất của tâm lý. 

% Với hạnh Bồ thí để đạt Ba-la-mật, đức Phật 
dạy, cần phải tỉnh giác để rời ba tưởng ngã: Rời tưởng 
ngã mình là người thí băng cách rời mọi khái niệm 
tưởng ngã mà phát tâm E2 {περα Bỏ-đề: tời tưởng 
ngã νῷ! /hí bằng cách không dựa vào Lục trần để thí; 
và rời tưởng ngã người nhận bằng cách tỉnh giác {πᾶν 
cái phi tướng của đối tượng nhận thí. 

Qua đoạn chỉ dạy của đức Phật về Nhẫn nhục và 
Bồ thí để đạt Ba-la-mật đã làm nổi bật vai trò chủ đạo 
của 7í độ. Trí độ cần phải được có mặt thường xuyên 
mới đưa năm độ trước đạt đích điểm (Ba-la-mật); nếu 
ngược lại thì kết quả Lục độ chỉ nằm trong phạm vi 
Nhân quả hữu lậu mà thôi. 

- Cuối đoạn này, lại một lần nữa, đức Phật tán 
thán giáo nghĩa Kữn Cang và Phước đức của người thọ 
trì, diễn nói Kữn Cang. 

Ý nghĩa tán thán tại đây, chúng ta cần phải hiểu là 


tán thán Trí tuệ Bát-nhã hay Trí tuệ Vô ngã. 


87 


ΡΟΑΝ THỨ MƯỜI LĂM 
1. Âm: Trì Kinh công đức. 


Tu-bồ-đề! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, sơ nhật phần dĩ Hằng hà sa đắng thân Bồ thí, 
trung nhật phần phục dĩ Hằng hà sa đắng thân Bồ 
thí, hậu nhật phần diệc dĩ Hằng hà sa đắng thân Bồ 
thí. Như thị vô lượng bách thiên vạn ức kiếp dĩ thân 
Bồ thí. Nhược phục hữu nhơn văn thử Kinh điển, 
tín tâm bất nghịch, kỳ Phước thắng bỉ, hà huống 
thư tả, thọ trì, độc tụng, vị nhơn giải thuyết. 

- Tu-bồ-đề! Dĩ yếu ngôn chỉ, thị Kinh hữu bất 
khả tư nghị, bất khả xưng lượng, vô biên công đức; 
Như Lai vị phát Đại thừa giả thuyết, vị phát Tối 
thượng thừa giả thuyết. Nhược hữu nhơn nắng thọ 
trì, độc tụng, quảng vị nhơn thuyết, Như Lai tất tri 
thị nhơn, tất kiến thị nhơn, giai đắc thành tựu bất 
khả lượng, bất khả xưng, vô hữu biên, bất khả tư 
nghị công đức. Như thị nhơn đẳng, tắc vi hà đảm 
Như Lai A-nậu-đa-la Tam-miệu Ταπι-Βὺ-αὀ. Hà dĩ 


có? Tu-bồ-đề! Nhược nhạo Tiểu pháp giả, trước 


88 


ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, 
tắc ư thử Kinh bất năng thính thọ độc tụng, vị nhơn 
giải thuyết. Tu-bồ-đề! Tại tại xứ xứ, nhược hữu thử 
Kinh, nhất thiết thế gian Thiên, Nhơn, A-tu-la sở 
ưng cúng dường. Đương tri thử xứ tắc vi thị tháp, 
giai ưng cung kính tác lễ vi nhiễu, dĩ chư hoa hương 
nhỉ tán kỳ xứ. 

Π. Nghĩa: Công đức trì Kinh (Kim Cang). 

Trưởng lão Τη-ρὸ-ἀὸ! Nếu có thiện nam hay 
thiện nữ nào, buổi sáng đem thân mạng mình nhiều 
như cát sông Hăng để Bồ thí, buổi trưa lại đem thân 
mạng nhiều như thế để Bồ thí; νὰ buổi chiều cũng đem 
thân mạng nhiều như thế để Bồ thí nữa. Sự Bồ thí như 
thế trải qua vô lượng trăm ngàn ức kiếp; đồng thời, 
có người khác khi nghe kinh Km Cang này đem lòng 
tin tưởng, không phản kháng thì Phước đức người này 
nhiều hơn Phước đức người trên. Đó là chưa nói đến 
Phước đức của sự sao chép, ân hành, thọ trì, độc tụng 
hay thuyết giảng cho người khác. 

Này Tu-bồ-đề! Tóm tắt để nói, kinh Kửn Cang 


89 


này có vô biên công đức không thê suy diễn hay ước 
lượng được. Như Lai nói vì những người tu theo giáo 
pháp Đại thừa, vì những người tu theo giáo pháp Đại 
thừa Tối thượng. Nếu người nào có khả năng thọ trì, 
độc tụng hay phổ biến cho người khác hiểu, thì Như Lai 
biết rõ, {πᾶν rõ người ấy; và người ấy đạt được Phước 
đức không thể ước lượng, không thể so sánh, không 
có giới hạn và không thể suy diễn được. Những người 
như thế có thê gánh vác sự nghiệp Vô thượng Bỏ-đề 
của Như Lai. Tại sao vậy? Này Tu-bồ-đề! Bởi vì, nếu 
ai ưa thích pháp nhỏ (Tiểu thừa), tức còn vướng mắc 
ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, nên với Kinh này họ 
không có khả năng lắng nghe, tiếp thu độc tụng và nói 
cho người khác. - Này Tu-bồ-đề! Bất cứ nơi nào mà 
có bản kinh Kửn Cang này thì tất cả hàng Trời, Người, 
A-tu-la trong thế giới đều nên cúng dường: nên biết 
chỗ ấy chính là tháp Phật, cần được tôn kính, đảnh lễ, 
đi nhiễu và tung rải các loại hoa hương để cúng dường. 
πι. Ý kiến: 


Bồ thí tài vật (ngoại tài) tương đối dễ thực hiện, 


90 


nhưng Bồ thí thân mạng (nội tài) thì thật khó trong mọi 
thứ khó làm. Thực hiện Bồ thí như thế phải là những vị 
đã ra ngoài mọi sự chấp thủ tưởng ngã, hay những vị 
đã chứng đạt 7hát tại Vô tướng: đây là nhận định trên 
sự thật. Tuy nhiên, tại đoạn này nêu lên sự kiện Bồ thí 
thân mạng với mục đích muốn đề cao Pháp thí hay đề 
cao Trí tuệ Bát-nhã. Bởi lẽ, trọng tâm để chứng nhập 
Thật tại Vô tướng phải là thứ Trí tuệ rời tất cả tưởng 
ngã, chứ không phải là nội dung việc làm hay sự kiện 
khó làm. 

- Đề cao Trí tuệ Bát-nhã (Kim Cang) là đề cao ý 
nghĩa xả bỏ tham ái, chấp thủ mọi tưởng ngã đề đi vào 
Vô trụ Niết-bàn và tán thán Phước đức người thọ trì 
kinh Kim Cang là tán {πάη Phước đức giải thoát các lậu 
hoặc, an trú 7hát tại Vô tướng. 

- Kinh ΚΙπι Cang (Bái-nhâ) là giáo lý trình bày 
rốt ráo về 7iệ-uẩn. vì thế, chỉ có thê giới thiệu với ai có 
quá trình tu tập Giới-ĐÐỊnh-Tuệ căn bản. Đây là những 
vị thượng căn thượng trí, với những vị này mới có thể 


tin hiểu, thọ trì, phát triển và thành tựu 7rí tuệ Bát-nhã. 


3] 


Với những người ngoại đạo hay những người mới bước 
vào đạo Phật thì hăn nhiên thiếu Nhân duyên để nghe 
kinh Kửn Cang này. Đây cũng là tinh thần tùy duyên 
hóa độ (khế cơ) nhất quán giữa Nam tạng và Bắc tạng. 

- Nơi nào có kinh Km Cang thì nơi đó được xem 
là thờ đức Phật, cho nên hàng Trời, Người, A-tu-la cần 
nên cung kính cúng dường... Đây là ý nghĩa nơi nào 
có Trí tuệ Bái-nhã thì nơi đó hiện hữu đức Phật; vì thế, 
cần phải cung kính cúng dường... Τνί πιό Bái-nhã ἂγ. 
Tại đây, cung kính cúng dường 77í tuệ Báf-nhã không 
phải là những hình thức biểu hiện tín ngưỡng, mà thiết 


thực là sự học hiểu, hành trì 7 Πιό Vô ngã ἂγ. 


ΡΟΑΝ THỨ MƯỜI SÁU 
I. Âm: Năng tịnh Nghiệp chướng. 

Phục thứ, Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, 
thiện nữ nhơn, thọ trì, độc tụng thứ Kinh, nhược vỉ 
nhơn khinh tiện, thị nhơn tiên thế tội Nghiệp, ưng 
đọa ác đạo, dĩ kim thế nhơn khinh tiện có, tiên thế 


tội nghiệp tắc vi tiêu diệt, đương đắc A-nậu-đa-la 


12 


Tam-miệu Tam-Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Ngã niệm quá 
khứ vô lượng a-tăng-kỳ kiếp, ư Nhiên Đăng Phật 
tiền, đắc trị bát bách tứ thiên vạn ức na-do-tha 
chư Phật, tất giai cúng dường thừa sự vô không 
quá giả. Nhược phục hữu nhơn, ư hậu mạt thế 
năng thọ trì, độc tụng thử Kinh, sở đắc công đức, 
ư Nøã sở cúng dường chư Phật công đức, bách 
phần bắt cập nhất, thiên vạn ức phần nãi chí toán 
số thí dụ sở bất năng cập. 

Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhơn, 
ư hậu mạt thế, hữu thọ trì, độc tụng thử Kinh, sở 
đắc công đức, ngã nhược cụ thuyết giả, hoặc hữu 
nhơn văn, tâm tức cuồng loạn, hồ nghỉ bắt tín. Tu- 
bồ-đề! Đương tri thị Kinh nghĩa bất khả tư nghị, 
Quả báo diệc bất khả tư nghị. 


ΗΠ. Nghĩa: Làm sạch Nghiệp chướng. 

Này nữa, Tu-bồ-đề! Bất cứ thiện nam hay thiện 
nữ nào thọ trì, độc tụng kinh Kữn Cang này, nếu bị 
người khác khinh chê thì những tội ác đời trước của 
người ἂν đáng phải đọa vào đường đữ, nhưng nhờ hiện 


95 


tại bị người khinh chê, nên những tội ἂν được tiêu ἀῑδί 
hết và sẽ được quả vị Vô tượng Chánh-đẳng Chánh- 
giác. Này Tu-bồ-đề! Như Lai nhớ lại vô lượng vô số 
kiếp về trước, trước khi gặp đức Phật Nhiên Đăng, Như 
Lai đã từng gặp tám trăm bốn ngàn vạn ức vô số chư 
Phật. Đối với vị nào Như Lai cũng cúng dường hầu hạ 
chăng hề thiếu sót. Nhưng vào thời mạt pháp sau này, 
nếu có người nào có khả năng thọ trì, độc tụng kinh 
Kim Cang này, công đức của người đó lớn hơn hàng 
trăm hàng ngàn vạn ức lần công đức của Như Lai đã 
phụng sự chư Phật; cho dù dùng toán học hay ví dụ 
cũng không thể diễn tả trọn được. 

Này Tu-bồ-đề! Vào thời mạt pháp sau này, nếu 
có người nào có khả năng thọ trì, độc tụng kinh Κίπ| 
Cang này, công đức của họ nếu Như Lai nói đủ, ắt sẽ 
có người nôi khùng hay nghi ngờ không tin. -- Này 
Tu-bồ-đề! Phải nhận thức rằng, nghĩa-lý kinh Κίπ 
Cang này không thể suy diễn cho hết, kết quả thọ trì 
kinh Kửm Cang này cũng như thế, không thê nói nghĩ 


cho cùng. 


94 


ΠΠ kiến: 

- Thọ trì, độc tụng Kữn Cang mà ác báo (Định 
nghiệp) tiêu diệt chính là ý nghĩa trực nhập hay an trú 
Thật tại Vô ngã. Chỉ khi an trú Thật tại Vô ngã, khi đó 
mới đoạn tận Nhân quả Nghiệp báo hữu lậu. Đây là 
hiệu năng độc đáo của kinh Kữn Cang vậy. 

- Đức Phật so sánh Phước đức của mình đã hầu 
hạ cúng dường tám mươi bốn tỉ đức Phật không bằng 
một phần trong vô lượng phần Phước đức của người 
thọ trì, độc tụng Km Cang. Υ nghĩa này muốn nhẫn 
mạnh rằng, con đường chứng đắc quả Phật phải là con 
đường Tí {16 Bát-nhaã, con đường của sự đoạn tận tất 
cả mọi sự tham 41, chấp thủ; sự hầu hạ cúng dường dù 
được thực hiện nhiều bao nhiêu cũng chỉ là Phước đức 
hữu lậu càng dễ chìm sâu vào sanh tử. Cũng qua sự 
nhân mạnh này còn mang ý nghĩa khuyến khích thính 
chúng hãy quay về nương tựa chính mình, nương tựa 
Pháp. Đây cũng là sự nhất quán trong giáo lý Phật giáo 
và cũng là tinh thần thiết thực rất nhân bản đây Trí tuệ. 


Đồng thời, cũng là Bảo chứng để thức tỉnh những ai 


95 


cho răng, giáo lý Κίπι Cang là hý luận, xa rời giáo lý 
truyền thống. 

- Đức Phật dạy rằng, nếu tán thán Phước đức của 
người học hiểu, hành trì... Kữn Cang, ắt sẽ có những 
người nghi ngờ, điện loạn, đây là sự thật đã được ghi 
nhận ở ΝΙΚᾶνα. 

Nikàya ghi rằng: “Trong thời pháp đức Phật 
giảng về 6 ngã, có một số T -kheo hoàn tục, một số 
khác bực tức đến độ xuất huyết ”. Do dữ kiện này nên 
các kinh Mikàya thường lặp lại: “...Pháp mà Thể Tôn 
chứng ngộ thì {6 nhị, khó hiểu, khó thấy, chỉ có người 
trí mới trực nhận được... ” các kinh Bắc truyền thì gọi: 
“...Nan tín chỉ Pháp”. Đây cũng là lý do tại sao đức 
Phật phân vân trước khi chuyển bánh xe Pháp vậy. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI BẢY 
I. Âm: Cứu cánh Vô ngã. 
Nhĩ thời, Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! 
Thiện nam tử, thiện nữ nhơn phát A-nậu-đa-la 


Tam-miệu Tam-Bô-đê tâm vân hà ưng trụ? Vân 


96 


hà hàng phục kỳ tâm? Phật cáo Tu-bò-đề: Thiện 
nam tử, thiện nữ nhơn phát A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-Bồ-đề tâm giả, đương sanh như thị tâm, ngã 
ưng diệt độ nhắt thiết chúng sanh, diệt độ nhất thiết 
chúng sanh dĩ, nhỉ vô hữu nhất chúng sanh thật diệt 
độ giả. Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát hữu ngã 
tướng, nhơn tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng 
tắc phi Bồ-tát. Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Thật vô hữu 
Pháp phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề tâm 
giả. Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai ư Nhiên Đăng 
Phật sở, hữu Pháp đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
Bồ-đề phủ? -- Phất dã, Thế Tôn! Như Ngã giải Phật 
sở thuyết nghĩa, Phật ư Nhiên Đăng Phật sở, vô hữu 
Pháp đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề. 

Phật ngôn: Như thị, như thị! Tu-bồ-đề, thật 
vô hữu Pháp Như Lai đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Nhược hữu Pháp Như lai đắc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề giả, Nhiên Đăng 
Phật tắc bất dữ ngã thọ ký: “Nhữ τε lai thế đương 


đắc tác Phật, hiệu Thích-ca Mâu-nỉ”. Dĩ thật vô hữu 


97 


Pháp đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề, thị 
có Nhiên Đăng Phật dữ ngã thọ ký, tác thị ngôn: 
“Nhữ w lai thế đương đắc tác Phật, hiệu Thích-ca 
Mâu-ni”. Hà dĩ có? Như Lai giả, tức chư pháp như 
nghĩa. Nhược hữu nhơn ngôn Như Lai đắc A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Ταπι-Βὺ-αὀ. Tu-bồ-đề! Thật vô hữu 
Pháp Phật đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề. 
Tu-bồ-đề! Như Lai sở đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-Bồ-đề, ư thị trung vô thật vô hư, thị cố Như lai 
thuyết: Nhất thiết pháp giai thị Phật Pháp. Tu-bồ- 
đề! Sở ngôn nhất thiết pháp giả, tức phi nhắt thiết 
pháp, thị có danh nhất thiết pháp. Tu-bồ-đề! Thí 
như nhơn thân Trường đại. Tu-bồ-đề ngôn: Thế 
Tôn! Như Lai thuyết nhơn thân Trường đại, tức vi 
phi đại thân, thị danh Đại thân. 

- Tu-bồ-đề! Bồ-tát diệc như thị. Nhược tác thị 
ngôn: Ngã đương diệt độ vô lượng chúng sanh, tắc 
bất danh Bồ-tát. Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Thật vô hữu 
Pháp danh vi Bồ-tát; thị có Phật thuyết nhất thiết 


pháp Vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ giả. 


98 


Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát tác thị ngôn: Ngã đương 
trang nghiêm Phật độ, thị bất danh Bồ-tát. Hà dĩ 
có? Như Lai thuyết trang nghiêm Phật độ giả, tức 
phi trang nghiêm, thị danh trang nghiêm. Tu-bồ- 
đề! Nhược Bồ-tát thông đạt Vô ngã pháp giả, Như 
Lai thuyết danh chân thị Bồ-tát. 


Π. Nghĩa: V2 ngã là cứu cánh ( Niễt-bàn). 

Lúc bấy giờ, Trưởng lão Tu-bô-đề bạch đức Phật: 
Bạch Thế Tôn! Những thiện nam hay thiện nữ muốn 
phát tâm Vô fhượng Bồ-đề thì nên trú tâm vào đâu? 
Nên điều phục tâm như thế nào? - Đức Phật bảo Tu- 
bồ-đề: Những thiện nam hay thiện nữ nào muốn phát 
tâm Ƒô thượng Bồ-đề thì nên phát tâm như thế này: Τὰ 
phải đưa tất cả chúng sanh vào Niễt-bàn, nhưng khi tất 
cả chúng sanh đã vào Niết-bàn vẫn không thấy có một 
chúng sanh nào đạt Niễt-bàn cả. Tại sao vậy? - Này 
Tu-bồ-đề! Vì một vị Bồ-tát mà còn ý tưởng về ngã, 
nhơn, chúng sanh và thọ giả, thì không phải một vị 
Bồ-tát đích thực. Tại sao vậy? Tu-bồ-đề: Bởi vì thật sự 


không có một Pháp gì được gọi là phát tâm /9 thượng 


99 


Βό-ἀἑ cả. - Thầy nghĩ sao! Tu-bồ-đề? Khi xưa, tu với 
đức Phật Nhiên Đăng, Như Lai có đắc cái Pháp gọi là 
Vô thượng Bô-đề phải không? - Bạch Thế Tôn, quả 
thật không! Theo con hiểu lời Thế Tôn dạy, khi Ngài 
tu với đức Phật Nhiên Đăng, không có Pháp gì gọi là 
chứng đắc Vô thượng Bồ-đê. 

Đức Phật bảo: Đúng thế, này Τι-Ὀὸ-άδ! Thật sự 
không có Pháp gì Như Lai chứng đắc Vô thượng Bồ- 
đề. Nêu như có Pháp gì gọi là Như Lai chứng đắc 2 
thượng Bô-đề thì đức Phật Nhiên Đăng đã không thọ 
ký cho Như Lai rằng: “σαι này Ông sẽ thành Phật 
hiệu Thích-ca Máu-n¡ ”. Chính vì không có Pháp gì gọi 
là chứng đắc Vô £hượng Bồ-để: vì thế, đức Phật Nhiên 
Đăng mới thọ ký cho Như Lai rằng: “Søw này Ông sẽ 
thành Phật hiệu Thích-ca Máu-ni”. Vì sao vậy? - Vì 
Như Lai đích nghĩa là Chân nữ của các pháp. Nếu có 
ai nói Như Lai đắc Pháp Vô thượng Bồ-đề thì người 
đó lầm. Bởi vì, này Tu-bô-đề! Thật không có Pháp gì 
gọi là Như Lai chứng đắc Vô thượng Bồ-đề. Tu-bầ-đề! 
Như Lai đắc Vô thượn σ Bồ-để, sự chứng đắc ἂν không 


100 


phải là thật có (1141). không phải là rỗng không (119). 
Chính ý nghĩa này nên Như Lai tuyên bố rằng: Τά! cả 
pháp đều là Phật Pháp. Tu-bồ-đề! Cái được gọi tất cả 
Pháp thật sự không phải tất cả pháp, nên mới được gọi 
là tất cả Pháp. Trưởng lão Tu-bồ-đề! Giả như có người 
thân thê Cao lớn...; Tu-bồ-đề liền thưa: Bạch Thế Tôn, 
Như Lai nói thân thê Cao lớn chắng phải thân thể Cao 
lớn, nên mới nói là thân thể Cao lớn. 

Tu-bồ-đè! Bỏ-tát thì phải như vậy. Bồ-tát mà 
nói, Ta phải làm cho vô lượng chúng sanh chứng đắc 
Niết-bàn, thì không phải là một vị Bồ-tát. Tại sao như 
vậy? Này Tu-bô-đẻ! Vì sự thật không có cái Pháp gọi 
là Bồ-tát. Chính vì thế, nên Như Lai nói tất cả pháp là 
Vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh vô thọ giả. Này Tu- 
bồ-đè! Nếu Bồ-tát nói rằng: Ta phải trang nghiêm cõi 
Phật thì không phải là một vị Bồ-tát. Vì sao vậy? Vì 
Như Lai nói trang nghiêm cõi Phật, chăng phải trang 
nghiêm, nên mới nói là trang nghiêm. Tu-bồ-đề! Nếu 
Bồ-tát thấu triệt về sự Vô ngã như thế, Như Lai mới nói 


vị ἂν là một Bồ-tát đích thực. 


101 


HI. Ý kiến: 

- Qua đoạn 15, 16 trên, đức Phật dạy rằng, Thật 
tánh, Thật tướng của các pháp, của hữu tình và của 
chư Phật chỉ là Λ46ἱ (vô sanh diệt). Thính chúng đang 
vướng mắc tướng ngã nghe như thế liền băn khoăn, 
bất an; do vậy, Ngài Tu-bô-đề đặt lại vẫn đề hàng phục 
tâm, để đức Phật dạy cách hàng phục tâm cho thính 
chúng. Tại đây khi trả lời, đức Phật trả lời khác với 
đoạn thứ ba ở trước; đức Phật dạy, Bồ-tát phát tâm cầu 
quả vị Phật-đà cần phải tỉnh thức để thấy rõ rằng, sự 
phát tâm đó không phải là Μόἱ pháp (hữu vì) trong vạn 
pháp, để thấy mình là một pháp đang cứu độ và chúng 
sanh là một pháp khác được cứu độ (thật thê phát tâm 
đó là Vô tánh, Vô tướng). 

- Qua trên, một số thính chúng lại chấp thủ sâu 
hơn, nghĩ rằng pháp vốn không pháp thì đức Phật dựa 
vào đâu để chứng quả Phật? Dựa vào đâu đề đức Phật 
Nhiên Đăng thọ ký cho Ngài? Đức Phật dạy rằng, sự 
kiện chứng đắc quả Phật là sự kiện đoạn tận chấp thủ 


ngã kiên (vô minh), cho nên kêt quả chứng đắc quả νι 


102 


này không có mặt năng đắc và sở đắc - là bóng dáng do 
vô minh, ngã kiến dựng lên. Và cũng do đạt được kết 
quả Vô trú, Vô tướng đó, nên mới được đức Phật Nhiên 
Đăng thọ ký sẽ thành Phật hiệu là Thích-ca Mâu-n1. 

- Đức Phật lại tiếp tục øỡ rỗi cho thính chúng về 
Như Lai và sự chứng ngộ của Như Lai. Đức Phật dạy, 
Như [41 là n0, rảnh của các pháp. Sở dĩ các pháp được 
mệnh danh là /hát¿, là h là do cặp kính màu /ưởng ngã 
gắn vào, nếu lấy cặp kính màu tưởng ngã đó ra khỏi 
các pháp, thì các pháp sẽ trở về với chính nó (như tánh 
Vô tánh). Các pháp ở ngoài vòng /háí-h của tưởng 
ngã, đây là Pháp mà Như Lai chứng ngộ và là thật thê 
Như Lai vậy. (Pháp Như Lai chứng ngộ và thật thể 
Như Lai không hắn là hai và cũng không hắn là một). 

- Với cái nhìn không chấp thủ thì Thật tướng Vô 
tướng các pháp sẽ xuất hiện, và với cái nhìn này thì tất 
cả các pháp là Pháp Phật. Đây là ý nghĩa mà các kinh 
(Nam tạng, Bắc tạng) thường dạy: “Khử tâm thanh tịnh 
thì thể giới thanh tịnh... ”. Chính ý nghĩa này đã nói lên 
thái độ sông của những thành viên Phật giáo, thái độ 


103 


tích cực dẫn thân vào cuộc đời để chuyên hóa thế gian 
thành cõi thanh tịnh. Đây cũng là cơ sở để thức tỉnh 
những ai ngộ nhận cho rằng Phật giáo là bi quan γόπι 
thế, xa lánh cuộc đời, thế gian. 

- Thân khống lồ (Trường đại) tại đây, là chỉ Pháp 
thân Bỏ-tát. Pháp thân Bồ-tát vốn là ιν ánh của các 
pháp (Thật tại Vô tánh, Vô tướng), và chính vì thế mới 
đích thị là Pháp thân Bồ-tát. Bởi vậy, Bồ-tát cứu độ 
chúng sanh hay trang nghiêm cõi Phật (hành Lục độ) 
cần được tỉnh giác an trú Thật tại Vô ngã mới chân thật 


là một vị Bồ-tát. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI TÁM 


I. Âm: Nhất thể đồng quán. 

Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Nhục 
nhãn phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai hữu Nhục nhãn. 

Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Thiên 
nhãn phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai hữu Thiên nhãn. 


104 


Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Tuệ 
nhãn phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai hữu Tuệ nhãn. 

Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Pháp 
nhãn phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai hữu Pháp nhãn. 

Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như Lai hữu Phật 
nhãn phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai hữu Phật nhãn. 

Τι-ρὸ-αὀ! Ư ý vân hà? Như Hằng hà trung sở 
hữu sa, Phật thuyết thị sa phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Như Lai thuyết thị sa. 
Tu-bồ-đề! Ư ý vân hà? Như nhất Hằng hà trung 
sở hữu sa, hữu như thị sa đẳng Hằng hà, thị chư 
Hằng hà sở hữu sa số Phật thế giới, như thị ninh 
vi đa phủ? 

- Thậm đa, Thế Tôn! 

Phật cáo Tu-bồ-đề: Nhĩ sở quốc độ trung: sở 
hữu chúng sanh, nhược can chủng tâm, Như Lai tất 


tri. Hà dĩ có? Như Lai thuyết chư tâm øgiai vi phi 


105 


tâm, thị danh vi tâm. Sở dĩ giả hà? Tu-bồ-đề! Quá 
khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị 


lai tâm bắt khả đắc. 


Π. Nghĩa: Cái nhìn nhất thể (thật thê). 

Trưởng lão Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Như 
Lai có mắt thịt phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như Lai có mắt thịt 
(Nhục nhãn). 

Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Như Lai có mắt 
trời phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như Lai có mắt trời 
(Thiên nhẫn). 

Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ sao? Như Lai có mắt tuệ 
phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như Lai có mắt tuệ 
(Tuệ nhãn). 

Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ sao? Như Lai có mắt pháp 
phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như Lai có mắt pháp 
(Pháp nhãn). 


106 


Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Như Lai có mắt 
Phật phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng thế! Như Lai có mắt Phật 
(Phật nhãn). 

Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Cát trong sông 
Hằng, Như Lai cũng nói là cát phải không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! Như Lai nói là cát. 

Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Giả sử có bao 
nhiêu cát trong sông Hằng thì có bấy nhiêu sông Hằng, 
vậy cõi Phật bằng số cát của tất cả những sông Hằng ấy 
có nhiều hay không? 

- Bạch Thế Tôn, quả rất nhiều! 

Đức Phật bảo Tu-bồ-đẻ: Có bao nhiêu tâm tưởng 
của tất cả chúng sanh trong các cõi Phật nói trên, Như 
Lai đều biết rõ. Tại sao như vậy? Vì Như Lai nói tất cả 
tâm tưởng ἂν không phải tâm tưởng, thế nên Như Lai 
nói là tâm tưởng. Vì sao vậy? - Này Tu-bồ-đề! Bởi vì 
tâm tưởng quá khứ không thê nắm bắt được, tâm tưởng 
hiện tại không thể năm bắt được và tâm tưởng γι lai 


cũng không thể nắm bắt được. 


107 


HI. Ý kiến: 

- Nghĩa của năm thứ mắt: 

1. Nhục nhãn: Mắt của loài người, với cái thấy 
có giới hạn và bị ngăn ngại bởi các vật thể, và bóng tối. 

2. Thiên nhãn: Mắt của chư Thiên, với cái thấy 
ngược lại với con người. Nhục nhãn và Thiên nhãn, 
tựu trung là hai cái thấy hình sắc các đôi tượng. 

3. Tuệ nhãn: Tức Nhất thiết trí, là Trí tuệ thấy 
thật thê các pháp (thấy Vô ngã của các pháp). 

4. Pháp nhãn: Tức Đạo chúng frí, là Trí tuệ thấy 
con đường tu tập giải thoát. 

5. Phật nhãn: Tức Nhất thiết chủng frí, là Trí tuệ 
thấy Thê - Tướng - Dụng các pháp và thấy con đường 
giải thoát. 

- Thính chúng lại băn khoăn, không hiểu đức 
Phật dùng mắt gì mà thấy được n0 ánh của các pháp? 
- Đức Phật dạy, đức Phật là vị có đủ năm thứ mắt, nên 
cái thấy của Ngài là cái thấy dung nhiếp toàn diện, cái 
thấy như tánh các pháp từ cõi sanh tử đến cõi Phật là 


Vô ngã. 


108 


- Đức Phật có đủ năm thứ mắt là ý nghĩa đức 
Phật có đủ hết thảy cái thấy. Nói khác hơn, đức Phật 
không có một cái thấy chấp thủ tướng ngã nào cả, hay 
chỉ có một cái thấy mà nội dung thấy ἂν là Vô ngã (Trí 
tuệ Bát-nhã). 

- Đức Phật biết rõ tâm tưởng của chúng sanh 
trong pháp giới là biết rõ tất cả đều do Duyên sinh, 
tất cả đều Vô ngã; biết rõ tất cả tâm tưởng quá khứ, 
hiện tại và vị lai đều do Duyên sinh, đều Vô ngã. 
Đây là sự thật muôn thuở của pháp giới, không thê 
khác hơn. Trí tuệ đức Phật chính là Trí tuệ thể nhập 
Thát tại Vô ngã này đây. 


ĐOẠN THỨ MƯỜI CHÍN 
I. Âm: Pháp giới thông hoá. 

- Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Nhược hữu nhơn mãn 
tam thiên đại thiên thế giới thất bảo, dĩ dụng Bồ thí, 
thị nhơn αἴ thị Nhân duyên đắc Phước đa phủ? 

- Như thị Thế Tôn! Thử nhơn dĩ thị Nhân 
duyên đắc Phước thậm đa. 


109 


- Tu-bồ-đề! Nhược Phước đức hữu thật, Như 
Lai bất thuyết đắc Phước đức đa, dĩ Phước đức vô 
có, Như Lai thuyết đắc Phước đức đa. 


Π. Nghĩa: Pháp giới thông suối. 

- Trưởng lão Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Giả 
sử có người đem bảy thứ châu báu chất đây thế giới 
tam thiên đại thiên này để Bồ thí, do Nhân duyên này, 
người đó có Phước đức nhiều không? 

- Bạch Thế Tôn, đúng vậy; do Nhân duyên này 
người đó được Phước đức rất nhiều. 

- Này Tu-bồ-đề! Nếu Phước đức đó có thật thì 
Như Lai sẽ không nói được Phước đức nhiều, do vì 
Phước đức ấy vốn không phải Phước đức, nên Như Lai 
mới nói được Phước đức nhiều. 

HI. Ý kiến: 

- Đến đây, đức Phật lại khuyến khích thính 
chúng hãy dấn thân thực hiện Lục độ với tinh thần 
mà Ngài đã dạy (Vô trụ, Vô tướng) thì Thát tại như 


thật sẽ hiển lộ. 


110 


- Phước đức nhiều là ý nghĩa Phước đức vô hạn 
lượng. Nếu Phước đức có thật (hữu ngã) thì có hạn 
lượng, không thê gọi là nếu. Chính vì Phước đức 
không thật có (Vô ngã), nên đức Phật mới gọi Phước 
đức nhiều là vậy. 

Như thế, nếu ác tâm hữu ngã trên Lục độ thì 
sẽ rơi vào Nhân quả hữu lậu, rơi vào sanh tử. Trái lại, 
nếu ứác tâm Vô ngã thì Lục độ sẽ là Lục Ba-la-mật và 
Phước đức sẽ là vô lượng vô biên. Đây chính là Phước 
đức của sự giải thoát, Phước đức của quả vị Phật hay 


Phước đức của một đức Phật. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI 


I. Âm: Ly sắc, ly tướng. 

Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Phật khả dĩ cụ túc sắc 
thân kiến phủ? 

- Phát dã, Thế Tôn! Như Lai bất ưng dĩ cụ 
túc sắc thân kiến. Hà dĩ có? Như Lai thuyết cụ 
túc sắc thân, tức phi cụ túc sắc thân, thị danh cụ 


túc sắc thân. 


ΠΠ 


Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Như Lai khả dĩ cụ túc 
chư tướng kiến phủ? 

- Phất dã, Thế Tôn! Như Lai bất ưng dĩ cụ 
túc chư tướng kiến. Hà dĩ có? Như Lai thuyết chư 
tướng cụ túc, tức phi cụ túc, thị danh chư tướng 


cụ túc. 


Π. Nghĩa: Lìa sắc, lìa tướng. 

Trưởng lão Tu-bô-đề, Thầy nghĩ thế nào? Có thê 
thấy Như Lai căn cứ vào sự thành tựu sắc thân của 
Ngài không? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật không! Không thể 
(πᾶν Như Lai qua sự thành tựu sắc thân của Ngài. Tại 
sao vậy? Vì rằng, Như Lai nói thành tựu sắc thân vốn 
không phải thành tựu sắc thân; chính thế, Ngài mới nói 
là thành tựu sắc thân. 

Tu-bô-đè! Thầy nghĩ thế nào? Có thể thấy Như 
Lai căn cứ vào các đặc tướng của Ngài? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật không! Không thê 
thấy Như Lai qua tất cả các đặc tướng của Ngài. Tại 


sao vậy? Bởi vì, Như Lai nói tât cả các đặc tướng vôn 


Hệ 


không phải tất cả các đặc tướng: chính thế, Ngài mới 
nói là tất cả các đặc tướng. 
HI. Ý kiến: 

- Một số thính chúng lại tư duy rằng, thành tựu 
Phước đức Lục độ Ba-la-mật là thành tựu quả Phật, 
nghĩa là thành tựu chủ Πιό có sắc thân Phật và thành 
tựu 141 cả tướng của sắc thân đó. Đây là lần thứ 3 trong 
5 lần thính chúng băn khoăn về thân Phật. Đề đưa thính 
chúng ra khỏi hai chấp thủ trên, đức Phật dạy: Τγάἱ qua 
tiến trình vô lượng kiếp tu tập lìa mọi chấp thủ, đến 
thời điểm trực nhập Thát tại Vô ngã, mới đủ Phước 
đức thành tựu quả Phát. Tức thành tựu sắc thân Phật 
(Báo thân Phật). Nói cách khác, do khế hợp như tánh 
các pháp mới hiện hữu sắc thân Phật. Chính do vậy, 
không thê {πᾶν Như Lai bởi sắc thân đó. Chủ thể thân 
Phật và thân Phật chăng phải một cũng chăng phải 
khác, nếu thấy được tánh Vô ngã của sắc thân tức là 
thấy Phật. 

Nói rõ hơn, với Báo thân ba mươi hai tướng quý 


của đức Phật, những ai còn chấp thủ thì không thấy 


l1 


được Võ fướng của ba mươi hai tướng đó, nên nhìn 
Báo thân Phật là một tướng ngã và cho đó là Như Lai. 
Trái lại, những ai không còn chấp thủ thì thấy rõ J2 
trớng của Báo thân ba mươi hai tướng đó, chính do thế 
mới {πᾶν thật tướng Như Lai. 

- Phương pháp giảng dạy của đức Phật là nhăm 
đánh thức thính chúng còn chấp thủ, cần phải rời chấp 
thủ sắc tướng các đối tượng, để nhìn đối tượng bởi tánh 
Duyên sinh của nó. Với cái nhìn này thì tướng thật, 
tánh thật các pháp sẽ hiễn lộ, khi {πᾶν ướng thật, tánh 
thật các pháp là thấy các pháp đúng như thật, thấy pháp 
đúng như thật là thấy Phật vậy. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI MÓT 


I. Âm: Phi thuyết, sở thuyết. 

Τι-ρὸ-αὀ! Nhữ vật vị Như Lai tác thị niệm: 
Ngã đương hữu sở thuyết Pháp, mạc tác thị niệm. 
Hà αἵ có? Nhược nhơn ngôn: Như Lai hữu sở thuyết 
Pháp, tức vi báng Phật, bất năng giải Ngã sở thuyết 
có. Tu-bồ-đề! Thuyết Pháp giả, vô Pháp khả thuyết, 


114 


thị danh thuyết Pháp. 

Nhĩ thời Tuệ Mạng Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: 
Thế Tôn! Phả hữu chúng sanh ư vị lai thế, văn 
thuyết thị Pháp, sanh tín tâm phủ? 

Phật ngôn: Tu-bồ-đề! Bỉ phi chúng sanh, phi 
bất chúng sanh. Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Chúng sanh, 
chúng sanh giả, Như Lai thuyết phi chúng sanh, thị 


danh chúng sanh. 


Π. Nghĩa: Không năng thuyết, sở thuyết. 

Trưởng lão Tu-bô-đè! Thầy đừng nói rằng, Như 
Lai có ý nghĩ mình thuyết Pháp. Không nên nói như 
thế. Tại sao vậy? Vì nói Như Lai có sự thuyết Pháp 
chính là phỉ báng Như Lai; và, không lãnh hội được 
ý nghĩa mà Như Lai đã tuyên thuyết. Tu-bồ-đề! Gọi 
là thuyết Pháp nhưng thật không có một Pháp gì để 
thuyết, nên mới gọi là thuyết Pháp. 

Bấy giờ, Tu-bô-đề, vị lấy Tuệ giác làm sanh 
mạng (Tuệ mạng) bạch đức Phật: Bạch Thể Tôn! Trong 
tương lai nếu người nào nghe được kinh Κίπι Cang này 
có khởi tâm tin tưởng không? 


Π5 


Đức Phật bảo: Tu-bồ-đề! Những người đó chăng 
phải chúng sanh và chăng phải không chúng sanh. Tại 
sao vậy? Này Tu-bồ-đề! Vì cái được gọi là chúng sanh, 
Như Lai nói chắng phải chúng sanh nên mới được gọi 
là chúng sanh vậy. 

II. Ý kiến: 

- Thính chúng lại tư duy rằng, hiện tại được may 
mắn nghe đức Phật dạy kinh Ki Cang thâm diệu này. 
Nhưng vào thời mạt pháp, nếu ai nghe được kinh Κίπὶ 
Cang này, không hiểu họ có tin hiểu không? Theo 
Vướng mắc này, đức Phật lại dạy tiếp: 

+ Thật sự, không có đức Phật thuyết Pháp và 
Pháp được đức Phật thuyết. Đức Phật và Pháp là Thật 
fại Vô ngã năm ngoài mọi ý tưởng khái niệm về ngã. 

+ Trả lời cho thắc mắc rằng, thời mạt pháp có 
chúng sanh nảo tin hiểu Κίπι Cang Bái-nhã này không: 
đức Phật không xác định như lần trước, mà Ngài phủ 
nhận ngay ý tưởng chấp có chúng sanh của thính 
chúng. Đức Phật dạy, cái được gọi là chúng sanh, thật 


sự không phải là chúng sanh, mà cũng không phải là 


116 


không chúng sanh. Lần phủ định lần thứ nhất, giúp 
thính chúng ra khỏi chấp có, phủ định lần thứ hai này 
là đưa thính chúng ra khỏi chấp không. Bởi vì còn chấp 
thủ là còn vướng kẹt ý tưởng về ngã, vướng kẹt ý tưởng 
ngã là còn sanh tử khổ đau. Vô dư Niết-bàn vốn không 
có cửa, nên ai muốn vào thì phải đi vào cửa Vô ngã, 
chứ không thê khác hơn. 

- Với kỹ thuật giảng dạy này, đức Phật sẽ giúp 
thính chúng ổn định tâm ý hay định hướng lại nhận 
thức của mình theo tinh thần rời tắt cả mọi ý tưởng 
về ngã. Khi tất cả ý tưởng ngã bặt dứt, chính là 
thời điểm trực nhập Thật tại như thật hay Vô dư 
Niết-bàn vậy. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI HAI 
I. Âm: Vô Pháp khả đắc. 
Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Phật đắc 
A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đèề, vi vô sở đắc 
da? Phật ngôn: Như thị, như thị! Tu-bồ-đề! Ngã ư 


A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bô-đê, πᾶ! chí vô hữu 


11; 


thiểu Pháp khả đắc, thị danh A-nậu-đa-la Tam- 


miệu Tam-Bồ-đê. 


Π. Nghĩa: Không có Pháp để chứng đắc. 

Trưởng lão Tu-bồ-đề bạch Phật: -Bạch Thế Tôn, 
Như Lai chứng đắc Wó hượng Bồ-đề, thật sự không 
có gì để chứng đắc phải không? Đức Phật dạy: Đúng, 
đúng như thế! Này Tu-bồ-đề, đối với Vô thượng Bồ-đề 
Như Lai không có chứng đắc chút gì cả, vì thế mới gọi 
là Vô thượng Bồ-đẻ. 

II. Ý kiến: 

- Tiếp thu các lời dạy của đức Phật ở các đoạn 
trước, đến đây thính chúng lại suy tư: Phải chăng đức 
Phật chứng đắc quả vị Vô £hượng Bầ-để là không có 
οὶ để chứng đắc? Đức Phật khăng định rằng, trong sự 
chứng đắc ấy hoàn toàn bặt đứt mọi ý tưởng chấp thủ 
tướng ngã. 

Với lời dạy này, những ai căn cơ tinh tế thì sẽ rời 
khỏi những ý tưởng luân quân bởi chấp ngã về Như 
Lai, về Phật Pháp... 


118 


ΡΟΑΝ THỨ HAI MƯƠI BA 


I. Âm: Tịnh tâm hành thiện. 

Phục thứ Tu-bồ-đề! Thị Pháp bình đẳng, vô 
hữu cao hạ, thị danh A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
Bồ-đề. Dĩ Vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ 
giả, tu nhất thiết thiện pháp tức đắc A-nậu-đa-la 
Tam-miệu Tam-Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Sở ngôn thiện 
pháp giả, Như Lai thuyết tức phi thiện pháp, thị 
danh thiện pháp. 


Π. Nghĩa: Hành thiện bằng tâm thanh tịnh. 

Hơn nữa, Tu-bồ-đề! Pháp đó là bình đẳng không 
có sai khác, nên gọi là Vô thượng Bồ-đề. Do không 
chấp ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả khi thực hành 
các pháp lành, nên chứng E2 thượng Bồ-để. Tu-bồ- 
đề! Cái gọi là pháp lành, Như Lai nói chắng phải pháp 
lành, vì thế nên mới nói là pháp lành. 

II. Ý kiến: 

- Đoạn này tiếp ý nghĩa đoạn trên, đức Phật dạy: 

Vô thượng Bỏ-đề là thật tại bình đăng. Tại đây, hoàn 


119 


toàn không có bóng dáng ý niệm tướng ngã mà là thật 
tại Vô niệm, Vô ngã. Chính 7hát tại Vô ngã bình đăng, 
mới hiện hữu miên viễn... 

- Đề đạt Υ thượng Bồ-đề, đức Phật dạy, cần phải 
thực hiện tất cả các thiện pháp với sự tỉnh giác rời 
khỏi mọi khái niệm tướng ngã. Nội dung tỉnh giác là 
thấy rõ tánh Duyên sinh của các thiện pháp trong khi 
thực hiện cứu độ chúng sanh (lợi tha) để vừa hoàn 
tất Đại bi tâm, vừa hoàn tất Đại trí nhằm chứng Vó 
thượng Bô-đề (tự lợi). 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI BÓN 
I. Âm: Phước-Trí vô tỉ. 

Tu-bồ-đề! Nhược tam thiên đại thiên {Πέ giới 
trung, sở hữu Tu-di sơn vương, như thị đẳng thất 
bảo tụ, hữu nhơn trì dụng Bồ thí; nhược nhơn dĩ thử 
Bát-nhã Ba-la-mật kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ 
trì, độc tụng, vị tha nhơn thuyết, ư tiền Phước đức 
bách phần bất cập nhất, bách thiên vạn ức phần, 


nãi chí toán sô thí dụ, sở bât năng cập. 


120 


ΗΠ. Nghĩa: Phước - Trí võ song. 

Trưởng lão Tu-bô-đẻ! Giả sử có người đem bảy 
thứ châu báu chồng chất bằng tất cả núi chúa Tu-di 
trong cõi đại thiên để Bồ thí, và có người khác thọ 
trì, độc tụng, giảng thuyết cho người khác về kinh 
Bát-nhã Ba-la-mật này, dù chỉ một bài kệ bốn câu, 
thì Phước đức của người trước không bằng một phần 
trăm, một phần ngàn vạn ức Phước đức của người 
này, dù dùng pháp toán đề thí dụ thì cũng không bằng 
một phần nào cả. 
πι. Ý kiến: 

- Một lần nữa, đức Phật tán thán, đề cao Pháp 
thí. Đề cao Pháp thí là ý nghĩa đề cao Trí tuệ Bát-nhã. 
Muốn thực chứng Tí tuệ Bái-nhaã, đức Phật lại khẳng 
định rằng, không phải là vẫn đề của tư duy, suy tưởng, 
mà phải thực hiện Lục độ với sự soi chiếu của Trí độ. 
Thật tướng Vô tướng không phải là một đối tượng của 
tư duy, mà là Thật tại sống thật nằm ngoài tất cả khái 
niệm tướng ngã. 


- Lời tán thán Pháp thí được lặp lại nhiều lần 


121 


như thế, là kỹ thuật thức tỉnh, dẫn dắt thính chúng hãy 
chấm dứt mọi tư duy mà đi vào thực tiễn; trực giác 


chứng nghiệm sẽ trả lời sự thật cho mọi tư duy đó. 


ΡΟΑΝ THỨ HAI MƯƠI LĂM 
Ι. Âm: Hóa vô sở hóa. 
Tu-bồ-đề, Ư ý vân hà? Nhữ đẳng vật vị Như 

Lai tác thị niệm: Ngã đương độ chúng sanh. Tu-bồ- 
đề! Mạc tác thị niệm. Hà dĩ có? Thật vô hữu chúng 
sanh Như Lai độ giả. Nhược hữu chúng sanh Như 
Lai độ giả, Như Lai tắc hữu ngã, nhơn, chúng sanh, 
thọ giả. Tu-bồ-đề! Như Lai thuyết hữu ngã giả, tắc 
phi hữu ngã, nhỉ phàm phu chỉ nhơn, dĩ vi hữu ngã. 
Tu-bồ-đề! Phàm phu giả, Như Lai thuyết tắc phi 
phàm phu. thị danh phảm phu. 
Π. Nghĩa: Hóa độ không đối tượng. 

Trưởng lão Tu-bồ-đẻ, Thầy nghĩ thế nào? Các Thầy 
đừng nói Như Lai nghĩ rằng, Như Lai cứu độ chúng 


sanh. Tu-bô-đề, Thầy đừng nghĩ như thế! Tại sao vậy? 


122 


Vì thật sự không có một chúng sanh nào Như Lai cứu 
độ cả. Nếu có chúng sanh Như Lai cứu độ, thế là Như 
Lai còn ý tưởng ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả. Tu- 
bồ-đè! Ý tưởng ngã, Như Lai nói chẳng phải ý tưởng 
ngã, nhưng kẻ phàm phu thì bảo là ngã. Τη-ρὸ-ἀὀ! Cái 
gọi là phàm phu, Như Lai nói chăng phải phàm phu, vì 
thế mới gọi là phàm phu. 

II. Ý kiến: 

- Đức Phật phủ nhận các ý tưởng về cứu độ, về 
chúng sanh và về phàm phu, là phủ nhận mọi ý tưởng 
ngã. Còn ý tưởng là còn vọng tưởng, còn chấp ngã. 

Kỹ thuật phủ nhận dây chuyền này, đức Phật sẽ 
giúp thính chúng đập tắt mọi vọng tưởng để đi vào 
Thát tại giải thoát; đồng thời, thức tỉnh thính chúng 
rằng Thật tại như thát hoàn toàn không có mặt bất cứ 


một ý tưởng ngã nào. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI SÁU 


I. Âm: Pháp thân phi tướng. 
Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Khả dĩ tam thập nhị 


123 


tướng quán Như Lai phủ? Tu-bồ-đề ngôn: Như thị, 
như thị! Dĩ tam thập nhị tướng quán Như Lai. Phật 
ngôn: Tu-bồ-đề! Nhược αἴ tam thập nhị tướng quán 
Như Lai giả, Chuyển luân Thánh vương tắc thị Như 
Lai! Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Như Ngã 
giải Phật sở thuyết nghĩa: Bất ưng dĩ tam thập nhị 
tướng quản Như Lai. 

Nhĩ thời Thế Tôn nhỉ thuyết kệ ngôn: 

Nhược dĩ sắc kiến Ngã, 

Dĩ âm thanh cầu Ngã, 

Thị nhơn hành tà đạo, 

Bất năng kiến Như Lai. 


Π. Nghĩa: Pháp thân chẳng có hình tướng. 

Trưởng lão Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào? Phải 
chăng (πᾶν Như Lai qua ba mươi hai tướng quý của 
Ngài? Tu-bồ-đề thưa: Đúng vậy, quả đúng như vậy! 
Nhìn thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng quý của 
Ngài. Đức Phật bảo: Này Tu-bồ-đề! Nếu thấy Như Lai 
qua ba mươi hai tướng quý của Ngài thì Chuyên luân 
Thánh vương là Như Lai sao? -- Tu-bồ-đề bạch đức 


124 


Phật: Bạch Thế Tôn, theo con hiểu ý nghĩa Thế Tôn đã 
dạy, thì không thê thấy Như Lai qua ba mươi hai tướng 
quý của Ngài. 

Đến đây, Thế Tôn nói kệ: 

Nếu nhìn Như Lai qua sắc thân, 

Nhận thức Như Lai qua âm thanh, 

Là nhận thức tà kiến, 

Không thể thấy Như Lai. 

HI. Ý kiến: 

- Đây là lần thứ 4 đề cập đến ba mươi hai tướng 
quý của Như Lai. Lần này đức Phật lại dạy cách 
khác. Lần trước đức Phật dạy, nếu thấy Vô tướng của 
ba mươi hai tướng ấy là thấy Như Lai. Cũng chính 
nghĩa này, ngài Tu-bỗ-đề mới trả lời rằng, {άν Như 
Lai qua ba mươi hai trớng quý của Ngài. Nhưng tại 
đây đức Phật thấy rõ, nếu dạy như thế, những thính 
chúng còn chấp thủ sẽ ἀξ lầm chấp sắc thân ba mươi 
hai tướng quý của Ngài là Như Lai (chấp thường). 
Do thế, đức Phật phủ nhận sự thấy Như Lai qua sắc 


thân hay ngôn ngữ của Ngài, phủ nhận như vậy là 


125 


đức Phật dẫn dắt thính chúng trở về với chính mình, 
hầu nhận diện rõ nguồn cội vọng tưởng để lìa mọi 
chấp thủ. Khi cội nguồn chấp ngã rơi rụng thì nhìn 
pháp nào cũng thấy Như Lai. 

- Không thê nhận thức Như Lai qua Thân giáo 
(sắc thân) và Khẩu giáo (âm thanh) được. Bởi lẽ, đức 
Phật đã dạy, giáo pháp Ngài dạy cần được xem như 
chiếc bè để qua sông hay ngón tay chỉ mặt trăng. Chiếc 
bè, ngón tay chỉ là phương tiện có tác dụng chuyên 
chở, định hướng cho sự trực nhận Tát fại như thát, 
chứ không phải là bản thân Tát tại như thát. Do thật 
nghĩa ἂν, nên đức Phật dạy, αἱ nhận thức Như Lai qua 
sắc thân, qua âm thanh là tà kiến và không thể thấy 
được Như Lai đích thực. 

- Ý nghĩa đức Phật dạy ở đoạn 25 & 26 này là 
nhằm đánh đồ mọi ý tưởng chấp thường (chấp có) của 
thính chúng (Thính chúng chấp rằng: N# Lai nghĩ 
mình cứu độ chúng sanh, Như Lai có sắc thân trang 


nghiêm... ). 


126 


ΡΟΑΝ THỨ HAI MƯƠI BẢY 


1. Âm: Vô đoạn, vô diệt. 

Tu-bồ-đề! Nhữ nhược tác thị niệm: Như Lai 
bất dĩ cụ túc tướng cố đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Mạc tác thị niệm: Như Lai 
bất dĩ cụ túc tướng cố, đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu 
Tam-Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Nhữ nhược tác thị niệm: 
Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bò-đề tâm giả, 
thuyết chư pháp đoạn diệt, mạc tác thị niệm. Hà 
dĩ có? Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề tâm 


giả, ư pháp bất thuyết đoạn diệt tướng. 


Π. Nghĩa: Không có đoạn diệt. 

Trưởng lão Tu-bồ-đề! Nếu Thầy nghĩ răng Như 
Lai không do các đặc tướng sắc thân mà chứng đắc 
Vô thượng Bồ-đề. Tu-bồ-đề! Thầy đừng nghĩ như thế! 
Rằng Như Lai không do các đặc tướng sắc thân mà 
chứng đắc Vô íhượng Βὀ-ᾷ6. -- Tu-bồ-đề! Nếu Thầy 
nghĩ rằng những người phát tâm Vô ượng Bồ-đề nói 


rằng các pháp đều tiêu diệt hắn; đừng nghĩ như thế! 


12; 


Tại sao vậy? Bởi vì những người phát tâm Vô fượng 
Bồầ-đề đỗi với các pháp không tuyên bố là đoạn diệt. 
II. Ý kiến: 

- Ở đoạn 25 & 26 trên, đức Phật phủ nhận chấp 
thường, một số thính chúng còn chấp thủ lại nghĩ rằng: 
Thế thì quả giác ngộ không liên hệ gì với sắc thân Như 
Lai? (chấp đoạn, chấp không). Đức Phật xác định rằng 
Bồ-tát cầu quả vị Phật-đà không bao giờ đoạn diệt. 

- (πάρ thường hay chấp đoạn là tà kiến, tà đạo, 
không thê chứng đắc quả Phật. Con đường thể nhập 
Phật-đà phải là con đường thoát khỏi mọi vướng mắc 
thường-đoạn hay có-không...; con đường của đoạn trừ 


mọi tham ái, chấp thủ (Trung đạo). 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI TÁM 


I. Âm: Bắt thọ, bắt tham. 

Tu-bồ-đề! Nhược Bồ-tát dĩ mãn Hằng hà sa 
đắng thế giới thất bảo trì dụng Bồ thí; nhược phục 
hữu nhơn tri nhất thiết pháp Vô ngã, đắc thành ư 
Nhẫn, thử Bồ-tát thắng tiền Bồ-tát, sở đắc công đức. 


128 


Hà dĩ có? Tu-bồ-đề! Dĩ chư Bồ-tát bất thọ Phước 
đức εὖ. Tu-bồ-đề bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Vân hà 
Bồ-tát bất thọ Phước đức? - Tu-bồ-đề! Bồ-tát sở tác 
Phước đức, bất ưng tham trước, thị có thuyết bất 
thọ Phước đức. 


Π. Nghĩa: Không thọ nhận, không tham trước. 

Trưởng lão Tu-bô-đè! Giả sử có vị Bồ-tát đem bảy 
thứ châu báu chất đầy thế giới như cát sông Hăng đề Bồ 
thí. Lại có Bô-tát khác biết tất cả pháp là Vô ngã, được 
thành tựu đức Nhẫn, thì công đức vị Bô-tát này hơn hắn 
vị Bồ-tát trước. Vì sao vậy? Này Τι-ρὸ-άὀ! Vì các Bằ-tát 
thì không thọ nhận Phước đức. Tu-bồ-đề bạch Phật: Vì 
sao Bồ-tát không thọ nhận Phước đức? - Này Tu-bồ-đè! 
Vì Bồ-tát làm mọi Phước đức nhưng không tham trước, 
do thế mà Như Lai nói là không thọ nhận Phước đức. 
HI. Ý kiến: 

- Bồ-tát {πᾶν biết rõ 7hát tại Vô ngã của các pháp, 
nên chứng đắc Vô sanh Pháp nhân, Phước đức này hắn 
nhiên là siêu việt các Phước đức của các sự Bồ thí còn 


vướng mặc tướng ngã. 


129 


- Nội dung tâm lý một vị Bồ-tát chứng đắc Vô 
sanh Pháp nhân là hoàn toàn vô niệm, vô trước đối 
với bất cứ cái gì. Bởi sự thật đó, trên sự thật đó, 
vị Bồ-tát ấy mới có sự chứng đắc νὰ có Phước đức 
vô lượng. 

- Ý nghĩa đoạn này, đức Phật chỉ dạy thính chúng 
cần phải Τη! kiến như thật về Nhân tô hội nhập quả 
Phật. 


ĐOẠN THỨ HAI MƯƠI CHÍN 
I. Âm: Uy-nghi tịch tĩnh. 

Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhơn ngôn: Như Lai 
nhược lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa, 
thị nhơn bất giải Ngã sở thuyết nghĩa. Hà dĩ 
cố? Như Lai giả, vô sở tùng lai diệc vô sở khứ, có 
danh Như Lai. 

ΗΠ. Nghĩa: @a¡-nghi tịch tịnh. 

Trưởng lão Tu-bô-đèề! Nếu ai nói rằng Như Lai 

có đến, có đi, có ngồi và có nằm thì người đó không 


hiểu ý nghĩa Như Lai đã dạy. Tại sao vậy? Bởi vì, Như 


130 


Lai vốn không đến từ đâu và cũng không đi về đâu. Do 
thế, mới gọi là Như Lai. 
II. Ý kiến: 

- Đến đây, đức Phật dạy thính chúng cần phải Τη 
kiến như thật về kết quả thành tựu Phật-đà. Thật thê 
Phật-đà (Như Lai) là tịch diệt (bặt dứt) tắt cả mọi tưởng 
ngã (vô sở tùng lai điệc vô sở khứ). Do thế, không thê 
thấy, hiểu Như Lai qua bốn oai nghỉ đi, đứng, nằm νὰ 
ngồi của Ngài. 

- Điểm cần ghi nhận tế nhị ở đây, đó là, chăng 
phải Như Lai không đi, đứng, nằm và ngồi, mà thực tế 
Ngài vẫn sanh hoạt nhưng không chấp thủ một tướng 


ngã nào của đi, đứng, nắm và ngôi ây. 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI 
I. Âm: Nhất hiệp lý tướng. 

Tu-bồ-đề! Nhược thiện nam tử, thiện nữ 
nhơn, αἴ tam thiên đại thiên thé giới toái vị vi trần, 
ư ý vân hà, thị vi trần chúng, ninh vi đa phủ? - Tu- 
bồ-đề ngôn: Thậm đa, Thế Tôn! Hà dĩ có? Nhược 


lãi 


thị vi trần chúng thật hữu giả, Phật tắc bất thuyết 
thị vi trần chúng. Sở dĩ giả hà? - Phật thuyết vi trần 
chúng, tắc phi vi trần chúng, thị danh vi trần chúng. 
Thế Tôn! Như Lai sở thuyết tam thiên đại thiên thế 
giới, tắc phi thế giới, thị danh thế giới. Hà dĩ cố? - 
Nhược thế giới thật hữu giả, tắc thị nhất hiệp tướng. 
Như Lai thuyết nhất hiệp tướng, tức phi nhất hiệp 
tướng, thị danh nhất hiệp tướng. 

Tu-bồ-đề! Nhất hiệp tướng giả, tắc thị bất khả 
thuyết, đản phàm phu chỉ nhơn, tham trước kỳ sự. 


Π. Nghĩa: Lý của tướng hợp nhất (thể giới). 

Trưởng lão Tu-bỗ-đề! Nếu có ai nghiền thế giới 
tam thiên đại thiên này thành vi trần, Thầy nghĩ thế 
nào, những vi trần ấy nhiều hay ít? Tu-bồ-đề thưa: 
Bạch Thế Tôn, quả rất nhiều. Tại sao vậy? — Bởi vì, 
những vi trần ấy nếu thật có, Ngài đã không nói là 
những vi trần. Tại sao như thế? - Bởi vì, những vi 
trần Ngài nói chắng phải những vi trần, nên mới nói 
là những vi trần. Bạch Thế Tôn! Thế giới tam thiên 
đại thiên mà Ngài nói, tức chắng phải thế giới, nên 


152 


mới nói là thế giới. Tại sao vậy? Vì nếu thế giới thật 
có, đó chỉ là cái tướng hợp nhất. Như Lai nói tướng 
hợp nhất không phải tướng hợp nhất, nên mới nói là 
tướng hợp nhất. 

- Này Tu-bỗ-đề! Tướng hợp nhất thì không là 
οὶ cả để nói, chỉ có kẻ phàm phu mới đắm chấp sự 
kiện ấy. 

II. Ý kiến: 

- Đức Phật lại dẫn dắt thính chúng giúp họ có ΤΗ! 
kiến như thật về thế giới, vũ trụ. Tại đây, đức Phật dẫn 
giải vũ trụ với hai khía cạnh: 

1. Những nhân tô của vũ trụ, đó là những νι trần 
(nguyên tử, điện tử, năng lượng), nó là rỗng không, 
không phải vật chất, không có cá thể (Vô ngã). 

2. Cái danh xưng vũ trụ chỉ là sự tập hợp của tất 
cả những gì không phải vật chất, không có cá thê. 

Qua chỉ dạy này, sẽ đánh thức thính chúng còn 
chấp thủ hãy định hướng cái nhìn của mình về vũ trụ, 
băng cách buông bỏ mọi ý tưởng, để thấy được thật 
tướng các pháp, thật tướng vũ trụ. 


Lo 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI MÓT 


I. Âm: Tri kiến bắt sanh. 

Tu-bồ-đề! Nhược nhơn ngôn: Phật thuyết 
ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. 
Tu-bồ-đề, ư ý vân hà? Thị nhơn giải Ngã sở thuyết 
nghĩa phủ? 

- Phát dã, Thế Tôn! Thị nhơn bắt giải Như Lai sở 
thuyết nghĩa. Hà dĩ cố? - Thế Tôn thuyết ngã kiến, 
nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến tức phi ngã 
kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, thị 
danh ngã kiến, nhơn kiến, chúng sanh kiến, thọ giả 
kiến. Tu-bồ-đề! Phát A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam- 
Bồ-đề tâm giả, ư nhất thiết pháp, ưng như thị tri, 
như thị kiến, như thị tín giải, bất sanh pháp tướng. 
Tu-bồ-đề! Sở ngôn pháp tướng giả, Như Lai thuyết 
tức phi pháp tướng, thị danh pháp tướng. 

Π. Nghĩa: Τὰ fr¡ kiến không sanh khởi (Tứ kiến). 

Trưởng lão Tu-bồ-đề! Nếu có ai nói rằng Như 
Lai đề cập đến cái thấy ngã, nhơn, chúng sanh và thọ 


giả; này Tu-bồ-đề, Thầy nghĩ thế nào, người đó có hiểu 


134 


ý nghĩa đã được Như Lai nói không? 

- Bạch Thế Tôn, quả thật không. Người đó không 
hiểu ý nghĩa mà Như Lai đã nói. Tại sao vậy? Vì rằng 
Như Lai nói cái thấy ngã, nhơn, chúng sanh và thọ giả, 
tức chăng phải cái thấy ngã, nhơn, chúng sanh và thọ 
giả, nên mới gọi là cái thấy ngã, nhơn, chúng sanh và 
thọ giả. Trưởng lão Tu-bồ-đề! Những người phát tâm 
Vô thượng Bồ-đề đỗi với các pháp cần biết như vậy, 
cần thấy như vậy, cần tin tưởng và lãnh hội như vậy, 
không nên trú nơi ý tưởng pháp. Cái gọi là ý tưởng 
pháp, Như Lai nói chăng phải ý tưởng pháp, vì thế mới 
gọi là ý tưởng pháp. 

HI. Ý kiến: 

- Ở trước, đức Phật dạy thính chúng hãy thức 
tỉnh trở về với chính mình để đoạn trừ mọi chấp thủ 
phát xuất từ chấp thủ tự ngã; tại đây, thính chúng lại 
chấp Có cái thấy ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả. Do 
vậy, đức Phật lại dẫn dắt thính chúng cần Τη! kiến như 
thật về bản thân. Bởi lẽ, cái được gọi là ngã, nhơn, 


chúng sanh và thọ giả, vốn không thật có. Vì thế, cái 


1" 


thấy ngã, nhơn, chúng sanh νὰ thọ giả cũng không thật 
có, cái thấy đó chỉ là giả tướng được dựng lên bởi chấp 
ngã; và cái thấy biết ấy cũng chỉ là tà tri kiến mà thôi. 

- Phương pháp phủ định triệt để như thế là kỹ 
thuật thiện xảo, nhằm giúp thính chúng bặt dứt mọi tư 
duy, vọng tưởng, để sống thực với hạnh nguyện của 
mình trong tỉnh giác Vô trụ; tại đây tất cả mọi sự thật 
sẽ được hiện bày. 

- Kết thúc đoạn này cũng là mở đầu phần kết 
thúc Kinh và cũng là kết thúc trả lời cho hai câu hỏi 
đầu Kinh. Đức Phật dạy, Bồ-tát phát tâm cầu quả 
vị Phật, cần phải hiểu, phải thấy, phải tin tưởng và 
lãnh hội ý nghĩa Ngài đã diễn bày. Tựu trung, Bồ-tát 
muốn chứng quả Phật, thì đối với tất cả pháp (tâm - 
vật, chủ thê - đối tượng) không nên trú vào bất cứ thứ 


gì để khởi tâm. 


ĐOẠN THỨ BA MƯƠI HAI 
I. Âm: Ứng hóa phi chân. 
Tu-bồ-đề! Nhược hữu nhơn αἴ mãn vô lượng 


136 


A-tăng-kỳ thế giới thất bảo trì dụng Bồ thí; nhược 
thiện nam tử, thiện nữ nhơn phát Bồ-đề tâm, trì ư 
thử Kinh, nãi chí tứ cú kệ đẳng, thọ trì độc tụng, 
vị nhơn diễn thuyết, kỳ Phước thăng bỉ. Vân hà vị 
nhơn diễn thuyết? Bất thủ ư tướng, như như bất 
động. Hà dĩ có? 

Nhất thiết hữu vi pháp, 

Như mộng huyễn, bào, nh. 

Như lộ diệc như điện, 

Ứng tác như thị quán. 

Phật thuyết thị Kinh dĩ, trưởng lão Tu-bồ-đề 
cập chư Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, 
nhất thiết thế gian: Thiên, Nhơn, A-tu-la văn Phật 
sở thuyết, giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 


Π. Nghĩa: Úng hóa không phải chân thật. 

Trưởng lão Tu-bồ-đẻ! Giả sử có người đem bảy 
thứ châu báu chất đầy vô lượng vô số thế giới để Bồ 
thí; lại có người khác phát tâm Bồ-đề đối với kinh 
Kim Cang này mà thọ trì, độc tụng hay giảng thuyết 
cho người khác, dù chỉ một bài kệ bốn câu, thì Phước 


137 


đức người này hơn hắn người trước. Giảng thuyết cho 
người khác bằng cách nào? — Bằng cách không năm 
bắt ý tưởng Pháp, như như chắng dao động. Tại sao 
vậy? Bởi vì: 

Tất cả pháp hữu vi: 

Như chiêm bao, huyền thuát, 

Như bọt nước, ảnh tượng, 

Như sương mai, điện chớp, 

Cân được nhìn như thẻ. 

Khi đức Phật giảng xong kinh Kửm Cang Bái- 
nhã này, Trưởng lão Tu-bồ-đề, các vị Ty-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, các vị Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di và tất cả Trời, 
Người, A-tu-la trong thế giới, được nghe những điều 
đức Phật tuyên thuyết, ai cũng hoan hỷ tin nhận và 
phụng hành. 

II. Ý kiến: 

Tiếp phần kết thúc, đức Phật khuyến khích thính 
chúng hãy nỗ lực tu học, diễn giảng Κίπι Cang, bằng 
cách tự thức tỉnh phát khởi và nuôi đưỡng tỉnh thần Vô 


trụ đôi với tât cả các pháp. Muôn vậy, cân phải có cái 


138 


nhìn: Các pháp hữu vi như chiêm bao, huyền thuật, 
như bọt nước, ảnh tượng, nhưự sương mai, điện chớp... 
Thực hiện như thế là thực hiện Vô trụ Bát-nhã. Nội 
dung thực hiện này vừa là đoạn tận chấp nga, vừa là 
phát tâm Bồ-để, vừa là hàng tâm và cũng là trụ tâm. 
Cũng chính nghĩa này, nên hành trì kinh Kữn Cang thì 
Phước đức tôi thượng vậy. 

- Bài kệ cuối Kinh, hướng dẫn thính chúng nên 
nhìn các pháp với tinh thần Duyên sinh, đề {πᾶν được 
tánh Vô ngã, Vô thường của các pháp. Nhìn các pháp 
với cái nhìn Duyên sinh là nội dung của Thiền quán. 
Như thế, khi mở đầu cũng như kết thúc Kinh, Κίπ 
Cang đã giới thiệu con đường trực nhập Tí {ιβ Bái- 
nhã là con đường Thiền định. Con đường Thiền định 
này được xuyên qua hạnh nguyện Lục độ, vừa cứu độ 
chúng sanh để hoàn tất Đại bi tâm, vừa chứng ngộ. 
Thật tướng các pháp đề thành tựu 7í πι Bát-nhã. Vậy 
lộ trình tu tập theo giáo lý Κίπι Cang là tiễn trình của 
Thiền chỉ và Thiền quán vậy. 


Đây là điểm thống nhất trong giáo điển Nam 


159 


tạng cũng như Bắc tạng. Đồng thời, chính điểm này đã 
minh xác mạng mạch Phật giáo: 

Phật giáo là Thiên định, không Thiên định thì 
không có Phát giáo. 


Kính Kim Cang Bát-nha Ba-la-mật. 


140 


LỜI NÓI ĐẦU 


Từ lâu, ở các nước thuộc hệ phái Bắc tông nói 
chung, Việt Nam nói riêng, kinh Pháp Hoa đã được 
phổ cập rộng sâu trong hàng ngũ Phật tử xuất gia 
cũng như tại gia. Đặc biệt, phẩm Phổ Môn. phâm 
thứ 25 trong 28 phẩm của kinh Pháp Hoa, lại càng 
ảnh hưởng sâu rộng hơn trong đời sông tu tập của mọi 
người con Phật. 

Được duyên lành, bút giả đảm nhận giảng dạy 
phâm Phổ Môn này cho lớp Τι học Phật pháp dành cho 
quý vị Phật tử tại gia đang học tại Học Viện Huế. Đề gIúp 
người học năm bắt được yếu nghĩa của Phổ Môn. bút giả 
οὗ găng dịch và giải từ bản Hán văn do ngài Cưu-ma-la- 
thập dịch, qua Việt văn với nội dung gồm các chương: 

CHƯƠNG I: NHẬN THỨC KHÁI QUÁT. 

CHƯƠNG II: Ý NGHĨA TÊN ΚΙΝΗ. 

CHƯƠNG III: DỊCH - GIẢI PHẢN CHÁNH 
VĂN. Gồm có: 


141 


ΠΙ-1. Bạch hỏi Nhân duyên. (Phần Tựa) 

ΠΙ-2. Giải trừ bảy nạn. (Phần Chánh tông) 

HI-3. Giải trừ ba đóc. 

III-4. Đáp ứng hai nhu cầu. 

II-5. Công đức trì niệm, lễ bải, cúng đường. 

III-6. Ứng hóa 32 thân, thuyết pháp 19 cách. 

IH-7. Cúng dường. 

III-§. Lập lại câu hỏi và đáp (bằng kệ). 

II-9. Công đức nghe phẩm Phổ Môn của hội 
chúng hiện tại và tương lai (Phần Lưu thông). 


CHƯƠNG IV. ΚΕΤ LUẬN 
ο Hy vọng với phần dịch-giải giới hạn và khiêm 
tốn này sẽ giúp quỷ vị Phật tử nắm được điểm căn bản 


về cả hai mặt sự và lý của phẩm Kinh. 
Hồng Đức, ngày 19 tháng 2 năm 2003 


TK. Thích Giác Quả 
Kinh đề 


142 


CHƯƠN σι: 
ΝΗΑΝ ΤΗ Ο KHÁI QUAT 


Phổ Môn là phâm thứ 25 trong 28 phẩm của kinh 
Pháp Hoa. Theo tông Thiên Thai, nội dung của Pháp 
Hoa gồm có 2 phần: 

1. Phần Tích môn: Gồm 14 phâm đầu. Là phần 
trình bày sự hóa độ của đức Phật Thích-ca biểu hiện 
qua lịch sử, như tu tập, thành đạo và σἰάο hóa (Khai- 
Thị Tri kiến PhậU). 

2 Phần Bản môn: Gôm 14 phẩm sau. Là phần trình 
bày về tánh Phật - tánh Phật vốn thường hằng không sinh, 
không diệt; Và giới thiệu con đường đi vào tánh Phật ấy 
(Ngộ-Nhập Tri kiến Phật) qua hạnh nguyện Bê-tát. 

Nội dung phẩm Phổ Môn xác minh: Τά! cả chúng 
sinh đêu có tánh Phật và giới thiệu con đường ngộ 
nhập tánh Phật ἄν. Con đường đó được biểu thị bởi 
hạnh nguyện Tài thí, Pháp thi và Vô ἦν thí của Bê-tát 
Quán Thế Âm qua ba mươi hai hóa thân, mười chín 


cách thuyết pháp, cứu khổ bảy nạn, giải trừ ba độc, 


143 


đáp ứng hai mong cầu v.v... cho chúng sinh. Đây chính 
là con đường của Lục độ Ba-la-mật (Giới-Định- Tuệ), 
con đường để phát triển, phát huy và thành tựu Đại Từ 


bi và Đại Trí tuệ của Bồ-tát đạo vậy. 


CHƯƠNG II: Ý NGHĨA TÊN KINH 

- Âm: Diệu Pháp Liên Hoa kinh, Quán Thế 
Âm Bồ-tát Phố Môn phẩm. 

- Nghĩa: Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ 
Môn trình bày về Bồ-tát Quán Thể Âm. 

- Giải: 

Kinh (Sutra): Dịch âm là Tu-đa-la. Kinh có nghĩa 
là quán χιγόη các pháp, trải suốt οὗ kim mãi mãi không 
mắt. Nghĩa rộng của kinh là gồm tất cả giáo pháp được 
Thế Tôn dạy. Nghĩa hẹp là tạng kinh trong Tam tạng 
Kinh-Luật-Luận. 

Diệu Pháp (Saddharma): Pháp thù thắng đệ nhất 
không thê nghĩ bàn thì gọi là Diệu Pháp. 


144 


Liên Hoa (Padma): Hoa sen. Hoa sen biểu tượng 
tánh vô nhiễm, đó là Tánh Phật. 

Phẩm (varga): Phâm loại. Tức tập hợp các loại 
giống nhau thành một tập, gọi là phẩm. 

Phố Môn (Samanta-mukuha): Một môn thống 
nhiếp tất cả các pháp gọi là Phố Môn, cũng gọi là Phô 
Pháp. Phố Môn còn chỉ ý nghĩa uy lực của Bồ-tát Quán 
Thế Âm mở toang cửa vô lượng, thị hiện vô số thân, 
viên thông hết thảy chúng sinh. 

Bồ-tát (Bodhisattva): Nói đủ là Bồ-đề-tát-đỏa. 
Bồ-đề (Bodhi): Giác ngộ. Tát đỏa (Sattva): Hữu tình. 
Bồ-tát nghĩa là Giác hữu tỉnh — vị đem sự giác ngộ của 
mình đề giác ngộ cho tất cả chúng sinh. 

Quán Thế Âm (Avalokitesvara): Tên của một vị 
Đại Bồ-tát. Còn có tên Quán Tự Tại, Quán Thế Tự Tại, 
gọi tắt là Quán Âm. 

Quán Thể Âm: Quán sát hết thảy âm thanh trong 
pháp giới mà tùy duyên hóa độ. 

Quản Τ, hé Tự Tại: Quán sát thế giới mà tự tại ban 


vui, cứu khô. 


145 


Tóm lại, tên Kinh (Diệu Pháp Liên Hoa) đã 
gói trọn nội dung của Kinh, là chỉ bày (Khaï-Tĩị) 
thật tướng của thế giới là thường trụ, vô nhiễm (Hoa 
sen-tánh Phật), nằm ngoài mọi tham ái, chấp thủ. Và, 
chúng sinh có thể Νοῤ-Ν}ᾷρ thật tướng ấy, giải thoát 
khỏi dòng đời ngũ trược ác thế này qua hạnh nguyện 
mà Bồ-tát Quán Thế Âm đã biểu hiện. 


CHƯƠNG ΠΙ: 


DỊCH GIẢI PHÁN CHÁNH VĂN 

- Âm: Nhĩ thời, Vô Tận Ý Bồ-tát tức tùng tòa 
khởi, thiên đản hữu kiên, hiệp chưởng hướng Phật, 
nhỉ tác thị ngôn: Thế Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát, dĩ 
hà Nhân duyên, danh Quán Thế Âm? 

- Nghĩa: Bạch hỏi Nhân duyên". 

Vào thời điểm bấy giờ, 

Bồ-tát Vô Tận Ý, 

Từ chỗ ngôi đứng dậy, 


3. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


146 


Kéo y bày vai phải, 

Hướng về đức Thế Tôn, 

Chấp tay cung kính thưa : 

Kính bạch đức Thế Tôn, 

Do bởi Nhân duyên σὶ, 

Bồ-tát Quản Τ, hé Âm, 

Tên là Quán Thế Âm? 

- GIải: 

Đoạn trên là Nhân duyên trực tiếp để Thế Tôn 
thuyết giảng phẩm Phổ Môn. 

Đại ý: Trong thời Pháp Hoa, Thế Tôn đã giảng từ 
phẩm Tựa thứ nhất đến phẩm Bỏ-tát Diệu Âm thứ 24; 
bấy giờ Bồ-tát Vô Tận Ý đại diện thính chúng, trình lên 
Thế Tôn sự thắc mắc, xin Ngài chỉ dạy. Thính chúng 
thắc mắc rằng, do Nhân duyên gì mà Bồ-tát ấy có tên 
là Quán Thế Âm. 

- Bồ-tát Vô Tận Ý vừa là một vị Bồ-tát đích thực, 
vừa là ngôn ngữ biểu tượng. 

Vô tán: Vô lượng, vô biên, không có giới hạn. 


Vô Tận Υ: Ý niệm không bị đóng khung trong 


147 


bất cứ phạm νΙ nào. Do vậy, /9 Tán Ytại đây mang ý 
nghĩa giác tỉnh thính chúng rằng, muốn hiểu đúng ý 
nghĩa và hạnh nguyện (sự tu chứng và giáo hóa) của 
Bồ-tát Quán Thế Âm, thì hành giả phải có cái nhìn 
vô niệm, vô chấp. Ngược lại, với cái nhìn tham ái, 
chấp thủ thì không bao giờ hiểu đúng Quán Thế Âm. 

Qua ý nghĩa của Vô Tân Ý, Phật tử chúng ta 
muốn hiểu phẩm Phố Môn nói riêng, kinh Pháp Hoa 
nói chung, thì cần phải vận dụng tâm niệm thật thành 
khẩn, thật trong sáng không chấp trước bất cứ điều 
gì để đón nhận, mới có lợi ích thiết thực trong sự 


học và tu. 


- Âm: Phật cáo Vô Tận Υ Bồ-tát: Thiện nam 
tử! Nhược hữu vô lượng bá thiên vạn ức chúng sinh 
thọ chư khổ não, văn thị Quán Thế Âm Bồ-tát, nhất 
tâm xưng danh, Quán Thế Âm Bồ-tát tức thời quán 
kỳ âm thanh, giai đắc giải thoát. 

Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ-tát danh 
giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu. Do thị 


148 


Bồ-tát uy thần lực có. 

Nhược vị đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh 
hiệu, tức đắc thiển xứ. 

Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sinh, vị cầu 
kim nøân, lưu ly, xa cừ, mã não, san hô, hỗ phách, 
chân châu đẳng bảo... nhập ư đại hải. Giả sử hắc 
phong xuy kỳ thuyền phưởng, phiêu đọa La-sát 
quỷ quốc, kỳ trung nhược hữu nãi chí nhất nhân 
xưng Quán Thế Âm Bồ-tát danh giả, thị chư nhân 
đẳng giai đắc giải thoát La-sát chỉ nạn. Dĩ thị Nhân 
duyên, danh Quán Thế Âm. 

Nhược phục hữu nhân lâm đương bị hại, 
xưng Quán Thế Âm Bồ-tát danh giả, bỉ sở chấp đao 
trượng tầm đoạn đoạn hoại, nhỉ đắc giải thoát. 

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ mãn trung 
Dạ-xoa, La-sát, dục lai não nhân, văn kỳ xưng Quán 
Thế Âm Bồ-tát danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất 
năng dĩ ác nhãn thị chỉ, huống phục gia hại? 

Thiết phục hữu nhân, nhược hữu tội, nhược 


vô tội, nữu giới già tỏa, kiếm hệ kỳ thân, xưng Quán 


149 


Thế Âm Bồ-tát danh giả, giai tất đoạn hoại, tức đắc 
giải thoát. 

Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung 
oán tặc, hữu nhất thương chủ, tương chư thương 
nhân, tê trì trọng bảo, kinh quá hiểm lộ, kỳ trung 
nhất nhân tác thị xướng ngôn: Chư thiện nam tử, 
vật đắc khủng bố! Nhữ đắng ưng đương nhất tâm 
xưng Quán Thế Âm Bồ-tát danh hiệu. Thị Bồ-tát 
năng dĩ vô uý thí ư chúng sinh. Nhữ đẳng nhược 
xưng danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. 

Chúng thương nhân văn, câu phát thanh 
ngôn: Nam mô Quán Thế Âm Bồ-tát. Xưng kỳ danh 
có, tức đắc giải thoát. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát uy 
thần chỉ lực, nguy nguy như thị. 

- Nghĩa: Giải trừ bảy nạn”. 

Đức Thế Tôn đáp lời, 

Bồ-tát Vô Tận Ý: 

Thiện nam tử lắng nghe! 


4. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


150 


Giả như có chúng sinh, 
Nhiêu vô lượng, vô số, 
Đang bị các khổ não, 

Μὰ được nghe danh hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Rồi nhất tâm xưng niệm, 
Danh hiệu của Bồ-tát, 
Tức thời Quản Thể Âm, 
Nghe rõ tiếng niệm ấy, 
Đến cứu hết thảy họ, 


Giải thoát mọi tại nạn. 


Nếu người nào trì niệm, 
Danh hiệu Quản Thể Âm, 
Dù vào trong lửa lớn, 
Lửa không thể đốt cháy, 
Đó là nhờ uy lực, 

Bồ-tát Quán Thế Âm. 


5. Trì niệm: Nắm giữ ý niệm liên tục. Tại đây có nghĩa: Phải liên tục 
xưng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. 


1ο 


152 


Hoặc bị nước cuốn trôi, 
Niệm danh hiệu Bô-tát, 


Liên trôi vào chô cqH. 


Hoặc có vô số người, 

Đi khắp các đại dương, 
Để tìm kiểm vát báu, 
Như vàng, bạc, lưu ly, 
Xa οὗ hay mã não, 

San hô hoặc hồ phách, 
Chân châu và bảu khác... 
Giả sử ghe thuyên họ, 

Bị gió dữ thổi trồi, 

Đến nước quỷ La-sát, 

Dù một người trong họ, 
Niệm hiệu Quán Thế Âm, 
Thì tất cả mọi người, 
Được thoát nạn La-sát, 
Do những Nhân duyên này, 
Gọi là Quán Thể Âm. 


Hoặc lại có những người, 
Sắp bị hại đến thân, 

Μὰ xưng niệm danh hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Thì dao gậy đối phương, 
σᾶν [ία thành từng đoạn, 


Nhờ vậy mà thoát nạn. 


Hoặc Dạ-xa, La-sát, 

Đây thể giới tam thiên", 
Muốn tìm người làm hại, 
Nghe người ấy niệm hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Thì những ác quỷ đó, 


6. Thế giới tam thiên: Nguyên văn trong Kinh là Tam thiên đại thiên 
quốc độ, tương đương với Tam thiên đại thiên thế giới. (ba lần ngàn 
thế giới đại thiên). Một Tư thiên đại thiên quốc độ gồm có: 

e Một Thái dương hệ là một Tiểu thế giới. 

e 1.000 Tiểu thế giới là một Tiểu thiên thế giới. 

e 1.000 Tiểu thiên thế giới là một Trung thiên thế giới. 

ο 1.000 Trung thiên thế giới là một Đại thiên thế giới. 

ο Như vậy, một Tam thiên đại thiên thế giới = 1.000.000.000 

Thái Dương hệ. 


ο) 


154 


Không còn nhìn người ἄν, 
Băng đôi mát ác αἴ, 


Hung gì là làm hại. 


Hoặc như có những người, 
Phạm tội hay vô tội, 

Thân thể bị trói buộc, 

Bởi xiêng xích, gông cùm, 
Μὰ xưng niệm danh hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Thì gông, xiêng tự mở, 


Liên được thoát tai nạn. 


Hoặc những kẻ trỘM cưỚD, 
Đây thể giới tam thiên, 

Có một đại thương gia, 
Dẫn đoàn buôn của mình, 
Mang theo nhiêu bảu vật, 
Đi qua đường hiểm nguy, 


Trong đoàn có một người, 


Cất tiếng nói lớn rằng: 
Hỗi tất cả các bạn, 

Chở nên quả lo sợ! 

Chúng ta hãy nhất tám, 
Cùng xưng niệm danh hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Bởi vị Bồ-tát này, 

Thưởng ban cho chúng sinh, 
Pháp không còn sợ hãi, 
Nếu chúng ta xưng niệm, 
Sẽ thoát khỏi nạn này. 
Đoàn buôn tin tưởng nghe, 
Đồng thanh cất tiếng niệm: 
Nam mô Quản T hế Âm, 
Nhờ niệm danh hiệu ấy, 


Τάι cả đều thoát nạn. 


Này ông Vô Tận Υ 
Đại Βόὀ-(ά: Quản Âm, 
Với năng lực uy thân, 


Cao diệu như thế ấy! 


155 


- Giải: 

Đoạn này là lời giải thích đầu tiên của đức Thế 
Tôn cho câu hỏi của Ngài Vô Tận Ý về ý nghĩa của 
danh xưng Quán Thế Âm. Gồm có hai ý chính: 

1. Ý tổng quát (đoạn thứ nhất): Bất cứ chúng 
sinh nào đang bị khô nạn gì, được nghe danh hiệu Βὸ- 
tát Quán Thế Âm mà nhất tâm xưng niệm thì đều được 
Ngài cứu thoát. 

2. Ý chỉ tiết (bảy đoạn còn lại): Trình bày Bô-tát 
cứu bảy tai nạn cụ thể cho chúng sinh. Đó là các nạn: 
Lửa đốt; Nước trôi; Quy La-sát; Đánh đập; Chém giết 
(dao gậy); Quỷ Dạ-xoa và La-sát; Xiêng xích, tù tội 
và giặc cướp. Đây chỉ là một số tiêu biểu trong những 
năng lực cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm. Chính do 
những năng lực cứu độ như vậy mà Ngài có danh hiệu 
Quán Thế Âm. 

Qua nội dung cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm 
ở đoạn này nói riêng và cả phâm nói chung, chúng ta 
cần phải hiểu cả mặt Sự lẫn mặt 1 ν mới gọi là hiểu 
ý Kinh. 


156 


- Mặt Sự (Hiểu theo nghĩa hẹp): 

Bồ-tát Quán Thế Âm cứu bảy tai nạn nói ở trên 
là có thật. Tuy vậy, kết quả để được Bồ-tát cứu độ là 
do người bị nạn nhất tâm thành ÿ khi niệm danh hiệu 
Ngài. Chính sự nhất tâm-ÿý ἂν, tạo một năng lực bắt gặp 
(cảm) năng lực Đại từ bi của Bồ-tát (ứng). Nếu không 
như vậy thì không có hiệu quả. 

Mặt khác, để khi hoạn nạn được nhất tâm thành 
ý niệm danh hiệu Ngài, thì trong cuộc sống đời thường 
người Phật tử phải có tâm cung kính và có thời khóa trì 
niệm danh hiệu Ngài hằng ngày liên tục (Nhược hữu trì 
thị Quán Thế Âm Bồ-tát danh giả...). Trường hợp, một 
người không có sự trì niệm liên tục hay chưa bao giờ 
niệm, chỉ niệm khi hoạn nạn mà được Bồ-tát cứu độ là 
do công đức đã trì nệm danh hiệu Ngài ở các đời trước 
cảm ứng. Đây chính là dòng vận hành Nhân quả nhiều 
đời, có Nhân hăn nhiên có Quả và ngược lại. 

- Mặt Lý (hiểu theo nghĩa rốt ráo): 

Ngôn ngữ của kinh điển Phật giáo, nhất là kinh 


điển Bắc tông là những ngôn ngữ biểu tượng. Chính 


τ. 


thế, những ngôn ngữ diễn tả bảy tai nạn trên là biểu 
tượng cho các tâm lý ὃ nhiễm, bất thiện của con người 
(chúng sinh): La biểu tượng cho tâm sân; Nước biểu 
tượng cho tâm tham; Dao-gậy, gông-xiêng, các quỷ dữ 
và giặc cướp biểu tượng cho tâm hại. Còn 8ồ-/4t Quán 
Thế Âm là biêu tượng cho Thật tại Vô ngã (Theo Bái- 
nhã tâm kinh). Do vậy, niệm danh hiệu Quán Thế Âm 
chính là quán niệm 7Ù ật 1ᾳὶ Vô ngã ấy. 

Khi một người quán niệm thấy rõ tự thân (năm 
uẫn-chủ) là Vô ngã, thấy rõ tất cả đối tượng (sáu trần- 
khách) là Vô ngã, thì tất cả tâm bất thiện Tham-Sân- 
Hại-S¡ sẽ rơi rụng. Thời điểm Tam độc rơi rụng hay 
được đoạn tận, chính là lúc hành giả giải thoát tất cả 
mọi ách nạn. 

Mục đích chư Phật, chư Bồ-tát ra đời là trợ duyên 
cho chúng sinh để tự họ tu tập nhăm an trú 7hật tại Vô ngã 
này đây (tức chứng đạt Niết-bàn, Niết-bàn là Vô ngã). 

ο Qua ý nghĩa về δι; và Lý trong sự cứu độ của 
Bồ-tát Quán Thế Âm vừa nói trên, chúng ta có thể rút 


ra hai nhận xét: 


158 


+ Theo δμ, để được Βὸ-(άϊ Quán Thế Âm cứu 
độ khi gặp hoạn nạn, thì trong cuộc sông hăng ngày, 
người Phật tử cần có tâm tin tưởng và cung kính 
Ngài; đồng thời, phải có thời khóa trì niệm danh 
hiệu của Ngài. 

+ Theo 1, tất cả mọi khổ nạn đều phát xuất từ 
tâm niệm Tham-Sân-SŠ! (hữu ngã) của chúng ta. Vì vậy, 
để giảm thiểu và đoạn tận khô nạn, không gì thiết thực 
hơn là chúng ta phải hành trì Giới Định Tuệ hằng ngày, 
để chế ngự và đoạn dần Tam độc”. Tu tập Tam học 
nghiêm túc bao nhiêu thì Tam độc giảm thiểu bấy nhiêu 
(cũng có nghĩa khổ nạn được giảm thiểu bấy nhiêu). 
Đến thời điểm Tam độc được đoạn tận, chính là thời 
điểm chúng ta chứng đạt Niết-bàn, đây là mục đích cao 
nhất của mọi người Phật tử chúng ta. 

Thế nên, trách nhiệm cấp thiết và chủ yếu của 
người Phật tử là đoạn tận hết thảy khổ đau (Tam độc) 


để đạt cứu cánh Niết-bàn. 


7. Tam độc: Tham, Sân, Sĩ. 
8. Tam học: Giới, Định, Tuệ. 


159 


- Âm: Nhược hữu chúng sinh đa ư dâm dục, 
thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ-t(át, tiện 
đắc ly dục. 

Nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính 
Quán Thế Âm Bằ-tát, tiện đắc ly sân. 

Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính 
Quán Thế Âm Bằ-tát, tiện đắc ly 51. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát hữu như thị 
đẳng đại uy thần lực, đa sở nhiêu ích. Thị cố chúng 
sinh thường ưng tâm niệm. 

- Nghĩa: Giải trừ ba độc”. 

Hoặc như chúng sinh nào, 

Tâm ý đây dâm dục!?, 

Thưởng cung kính trì niệm, 

Bồ-tát Quán Thế Âm, 


Dám dục được đoqn trừ. 


9. Người soạn phương tiện tạm đặt. 
10. Dâm dục là yếu tố fzm trong nội dung của tham dục hay tham 
ái. Tham dục là yếu tố rất nặng đối với chúng sinh ở Dục giới. 


160 


Hoặc người đây sản hán, 
Thưởng cung kính trì niệm, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 


Sán hận được đoạn ΠΥ. 


Hoặc người đây ngu sỉ, 
Thưởng cung kính trì niệm, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 


Νριι sĩ được đoạn trừ. 


Này ông Vô Tận Ý, 

Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Có năng lực uy thân, 

Vĩ đại và lợi ích, 

Vô biên như thế đấy! 

Do vậy, mọi chúng sinh, 

Hãy nhất tâm chuyên niệm. 

- GIải: 

Đoạn này là đoạn thứ hai, Thế Tôn tiếp tục nói về 


hạnh nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm, hạnh nguyện 


161 


ây là một trong những hạnh nguyện biểu tượng ý nghĩa 
Quán Thế Âm. 

- Ý chính của đoạn này là nói về năng lực giải trừ 
ba độc Tham-Sân-S¡ cho chúng sinh của Bồ-tát. 

Sự cứu độ chúng sinh thoát khỏi Tham-Sân-S1 
cũng phải hiểu theo hai mặt s và j7, tương tự như đã 
trình bày ở đoạn trước. 

Tham-Sân-S¡ chính là nguyên nhân chủ yếu gây 
ra hết thảy khổ nạn cho chúng sinh, mà cái khổ sâu 
nhất là bị trôi lăn trong sinh tử luân hồi. Chính thế, cứu 
độ chúng sinh thoát khỏi Tam độc là trọng tâm trong 
sự cứu độ của Bỏ-tát Quán Thế Âm và hết thảy chư 
Bồ-tát, chư Phật. 

Trong Tam độc, 51 là nguyên nhân cốt lõi, do 51 nên 
Tham dục, Sân hận có mặt. 51 đồng nghĩa với Vô minh. 
Vô minh hay 51 chính là sự thấy biết các pháp không đúng 
sự thật, tức thấy biết rằng con người (năm uân) có một tự 
ngã độc lập và những đối tượng của con người (các pháp) 
cũng đều có một tự ngã riêng biệt. Trong khi, trên sự thật 


tất cả các pháp là Duyên sinh Vô ngã. 


162 


Thấy biết các pháp là Duyên sinh Vô ngã, đó là 
Minh, là Vô si; khi ấy Tham-Sân hay tất cả khô đau 
đều rơi rụng, đoạn diệt, và đạt giải thoát hoàn toàn. 
Điểm này Thế Tôn đã nhiều lần tuyên bố: “Αἱ εάν 
Duyên khởi là thấy Pháp. Ai thấy Pháp là thấy Τα.” 
Thấy Phật ở đây tức có Trí tuệ như Phật hay thành tựu 
quả vị Phật. 


- Âm: Nhược hữu nữ nhân thiết dục cầu nam, 
lễ bái cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát, tiện sinh 
Phước đức Trí tuệ chỉ nam. 

Thiết dục cầu nữ, tiện sinh đoan chánh hữu 
tướng chỉ nữ, túc thực đức bốn, chúng nhân ái 
kính. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát hữu như 


thị lực. 


- Nghĩa: Đáp ứng hai nhu cầu!?. 


Hoặc như phụ nữ nào, 


11. Tương Ưng Bộ kinh ΠΠ, trang 144. 
12. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


163 


Uớc vọng sinh con trai, 
Thường lễ bải'3, cúng dường”, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Thì sinh được con trai, 

241 Phước đức, Trí tuệ. 


Hoặc ước vọng con gái, 

Thì được sinh con gái, 

Tưởng xinh đẹp, đoan trang. 
Dù trai hay là gải, 

Được mọi người thương kính, 
Vì đã trồng gốc lành, 


Trong các đời quả khư. 


Này ông Vô Tận Υ 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 
Năng lực như Πιό đấy! 


13. Lễ bái: Ý nghĩa đoạn trừ chấp ngã. 
14. Cúng dường: Ý nghĩa đoạn trừ tham ái. 


164 


- Giải: 

Ý đoạn này giới thiệu năng lực của Bồ-tát Quán 
Thế Âm đáp ứng hai nhu cầu muốn sinh con trai hay 
con gái của các phụ nữ. 

Vấn đề đáp ứng trên cũng có hai mặt. Mặt Sự 
như nghĩa cụ thể đã nói ở Kinh. Còn mặt 1) thì sao? 
Thế Tôn dạy, hết thảy các pháp là Duyên sinh Vô ngã; 
nên con trai hay con gái cũng là các pháp Duyên sinh 
Vô ngã. Mặt khác, như trước đã nói, lễ lạy, trì niệm 
Quán Thế Âm là lễ lạy, trì niệm Τηᾷ! {ᾳἱ Vô ngã. Khi 
an trú Τά: fại Vô ngã thì tự tại tùy duyên hóa hiện bất 
cứ hình tướng nảo, chủng loại nào. Bồ-tát Quán Thế 
Âm hóa hiện ba mươi hai thân tướng để hóa độ trong 


phâm PÒ Môn này là một bảo chứng cho sự thật này. 


- Âm: Nhược hữu chúng sinh cung kính lễ bái 
Quán Thế Âm Bồ-tát, Phước bất đường quyên. Thị 
có chúng sinh giai ưng thọ trì Quán Thế Âm Bồ-tát 
danh hiệu. 


Vô Tận Y, nhược hữu nhân thọ trì lục thập nhị 


165 


ức Hằng hà sa Bồ-tát danh tự, phục tận hình cúng 
dường ầm thực, y phục, ngọa cụ, y dược. Ư nhữ ý 
vân hà? Thị thiện nam tử, thiện nữ nhân công đức 
đa phủ? Vô Tận Ý ngôn: Thậm đa, Thé Tôn. 

Phật ngôn: Nhược phục hữu nhân thọ trì 
Quán Thế Âm Bồ-tát danh hiệu. πᾶ] chí nhất thời lễ 
bái cúng dường, thị nhị nhân Phước, chánh đẳng vô 
dị, ư bá thiên vạn ức kiếp, bất khả cùng tận. 

Vô Tận Ý, thọ trì Quán Thế Âm Bồ-tát danh 
hiệu, đắc như thị vô lượng vô biên Phước đức chỉ lợi. 

- Nghĩa: Công đức trì niệm, lễ bái, cúng dường”. 

Hoặc như chúng sinh nào, 

Thường cung kính lễ bải, 

Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Phước đức không thể mắt. 

Vì vậy mọi chúng sinh, 


Hãy phái tâm thọ trừ, 


15. Người soạn phương tiện tạm đặt. 
16. Thọ trì: Thọ: Tiếp nhận, lãnh nạp. Trì: Ức trì, duy trì. Tức là dùng 
sức mạnh của đức tin để tiếp nhận và dùng sức niệm để duy trì. 


166 


Danh hiệu Quản Thể Âm. 


Này ông Vô Tận b4 

Giả như có người nào, 
Thưởng thọ trì danh hiệu, 
Của vô số Bồ-tát, 

Nhiễu như cát sông Hằng", 
Lại suốt đời cúng dường, 
Thực phẩm và y phục, 

Ngọa cụ cùng thuốc thang'. 
Vậy ông nghĩ thể nào, 

Thiện nam, thiện nữ ấy, 
Được công đức nhiều không? 
Vô Tận Ý thưa rằng: 


Bạch ΤΙ hế Τι Ôn, rất nhiễu. 


17. Số cát sông Hằng (Hằng hà sa số): Hai bờ của sông Hằng (Gangà-Ấn 
Ðộ) toàn là cát, không thể tính đếm số lượng được. Thế Tôn sử dụng 
hình ảnh này để ví dụ cho những gì không thể nghĩ bàn. 

18. Thực phẩm, y phục, đồ nằm, thuốc thang: Thuật ngữ gọi là Τή 
sự. Đây là nhu cầu thiết yếu mà người xuất gia phải sử dụng, để thân 
khỏi bịnh nhằm trợ duyên cho sự tu tập. 


167 


Dù thế, nhưng có người, 
Chỉ thọ trì danh hiệu, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Cho đến chỉ một lần, 

Lễ bái hay cúng đường, 
Phước đức hai người này, 
Hệt như nhau không khác, 
Và trong vô lượng kiếp, 


Thọ hưởng mãi bắt tận. 


Này ông Vô Tận ΥἹ 

Sự thọ trì danh hiệu, 

Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Được vô lượng, vô biên, 

Lợi ích về Phước đức, 

Không thể nghĩ như vậy. 

- GIải: 

Ý chính đoạn này xác minh rằng, Phước đức của 
sự trì niệm, lễ bái, cũng dường Bồ-tát Quán Thế Âm 


không thê nghĩ bàn và không bao giờ mắt. 


168 


- Một người suốt đời cúng dường vật dụng và 
thọ trì danh hiệu của Bồ-tát là có ý nghĩa Tu tập hạnh 
Bô-tát trải qua vô số đời kiếp, chứ không phải trì 
niệm, cúng dường... theo mặt sự tướng, ΠΠ Hgưỡng. 
Chính nhờ tu hạnh Bồ-tát liên tục nhiều kiếp như thế, 
mới chứng đạt Niết-bàn, an trú Thật đại Vô ngã. Do 
sự thật này, nên Kinh dạy: “Phước đức của người 
này giống hệt Phước đức của người trì niệm Quán 
Thé Âm. ” 

Vì sao Phước đức thọ trì Quán Thế Âm là vô 
lượng, vô biên và không mất, không hết? -Phước đức 
thọ trì Quán Thế Âm chính là Phước đức chứng đạt 
Thật tại Vô ngã (Niễt-bàn). Vô ngã thì không có hạn 
lượng, siêu việt hạn lượng; chỉ có Hữu ngã mới có hạn 
lượng mà thôi. Mặt khác, Τ7ιᾷ! {αἱ Vô ngã là pháp Vô 
lậu, Vô νι; là 7á? πιόηρ thường tại của thế gian, nằm 
ngoài vòng đôi đãi của sinh-diệt, đoạn-thường... Đây 


là ý nghĩa Không mất, Không hết vậy. 


169 


- Âm: Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: Thế 
Tôn! Quán Thế Âm Bồ-tát vân hà du thử Ta-bà 
thế giới? Vân hà nhỉ vị chúng sinh thuyết pháp? 
Phương tiện chỉ lực, kỳ sự vân hà? 

Phật cáo Vô Tận Ý Bồ-tát: 

Thiện nam tử! Nhược hữu quốc độ chúng 
sinh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả, Quán Thế Âm 
Bồ-tát tức hiện Phật thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Bích-chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện 
Bích-chi Phật thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Thanh Văn thân đắc độ giả, tức hiện 
Thanh Văn thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Phạm vương thân đắc độ giả, tức hiện 
Phạm vương thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Đề Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đề 
Thích thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tự Tại thiên thân đắc độ giả, tức hiện 
Tự Tại thiên thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Đại Tự Tại thiên thân đắc độ giả, tức 
hiện Đại Tự Tại thiên thân nhỉ vị thuyết pháp. 


170 


Ưng dĩ Thiên Đại tướng quân thân đắc độ giả, tức 
hiện Thiên Đại tướng quân thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tỳ-sa-môn thân đắc độ giả, tức hiện 
Tỳ-sa-môn thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tiểu vương thân đắc độ giả, tức hiện 
Tiểu vương thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Trưởng giả thân đắc độ giả, tức hiện 
Trưởng giả thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ 
thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tế quan thân đắc độ giả, tức hiện Tế 
quan thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Bà-la-môn thân đắc độ giả, tức hiện 
Bà-la-môn thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, Ưu-bà-tắc, Ưu- 
bà-di thân đắc độ giả, tức hiện Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di thân nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Trưởng giả, Cư sĩ, Tế quan, Bà-la-môn 
Phụ nữ thân đắc độ giả, tức hiện Phụ nữ thân nhỉ vị 


thuyết pháp. 


171 


Ưng αἴ Đồng nam, Đồng nữ thân đắc độ giả, 
tức hiện Đồng nam, Đồng nữ thân nhỉ vị thuyết 
pháp. 

Ung dĩ Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẳn-na-la, Ma-hầu-la-già, 
Nhân, phi Nhân đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện 
chỉ nhỉ vị thuyết pháp. 

Ưng dĩ Chấp Kim Cang thần đắc độ giả, tức 
hiện Chấp Kim Cang thần nhỉ vị thuyết pháp. 

Vô Tận Y! Thị Quán Thế Âm Bồ-tát thành 
tựu như thị công đức, dĩ chúng chúng hình du chư 
quốc độ, độ thoát chúng sinh. Thị có nhữ đẳng ưng 
đương nhất tâm cúng dường Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Thị Quán Thế Âm Bồ-tát Ma-ha-tát, ư bố úy 
cấp nạn chỉ trung, năng thí vô úy. Thị có thử Ta-bà 
thế giới giai hiệu chỉ vi Thí Vô Úy giả. 

- Nghĩa: Ứng hóa 32 thân, thuyết pháp 19 cách". 

Bồ-tát Vô Tận Ý, 

Thưa hỏi Thể Tôn rằng: 


19. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


172 


Kính bạch đức Thế Tôn, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Đi lại như thế nào, 

Trong cối la-bà này? 
Thuyết pháp như thế, 

Cho mọi loại chúng sinh? 
Tức dùng phương tiện gì 
Thực hiện các việc trên? 
Đức Thế Tôn đáp lời, 
Bồ-tát Vô Tận Ý: 


Thiện nam tử lăng nghe! 
Giả như những chúng sinh, 
Ở [rong thể giới nào, 

Phải dùng thân tướng Phát, 
Mới hóa độ được họ, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Liên hiện thân tướng Phật, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


173 


174 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Của bác Bích-chi Phát, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán tướng Bích-chi Phật, 
Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Thanh Văn, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán tướng bậc Thanh Văn, 
Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Phạm vương, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 

Thán tướng vị Phạm Vương, 
Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Đề Thích, 
Mới hóa độ được họ, 


Quản Âm liên hóa hiện, 
Thân tướng vị Đề Thích, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Vua Tha Hóa Tự Tại, 

Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 

Vua Tha Hóa Tự Tại, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Vua trời Đại Tự Tại, 

Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 

Vua trời Đại Tự Tại, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


175 


176 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Các Đại tướng cối trời, 
Mới hóa độ được họ, 

Quán Âm liên hóa hiện 

Các Đại tướng cõi trời, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Vua trời Tỳ-sa-môn, 

Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 

Vua trời Tỳ-sa-môn, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Tiểu vương, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 
Thân tướng vị Tiểu vương, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Trưởng giả, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán tướng vị Trưởng giả, 
Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Cư sĩ, 
Mới hóa độ được họ, 
Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán tướng vị Cư sĩ, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân Τι ề quan, 
Mới hóa độ được họ, 
Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán tướng vị Τι ề quan, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Các vị Bà-la-môn, 
Mới hóa độ được họ, 


177 


178 


Quản Am liên hóa hiện, 
Thán tướng Bà-la-môn, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thán tướng, 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nỉ, 

Hay là Uu-bà-tắc, 

Hoặc là Uu-bà-di, 

Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nỉ, 

Hay là Uu-bà-tắc, 

Hoặc là Uu-bà-di, 

Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc dùng thân tướng nữ, 
Thuộc dòng dõi Trưởng giả, 
Hay Chư sĩ, Τι ể quan, 

Hoặc là Bà-la-môn, 

Mới hóa độ được họ, 


Quản Âm liên hóa hiện, 
Thán nữ dòng Trưởng giả, 
Cư sĩ hay Τέ quan, 

Hoặc là Bà-la-môn, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Trời, Rông hay Dạ-xoa, 
Càn-thát-bà, Tu-Ìa, 

Ca-lâu, Khẩn-na-la, 

Hay Ma-hâu-la-già, 

Người hoặc chẳng phải người, 
Mới hóa độ được họ, 

Quản Âm liên hóa hiện, 

Các thân tướng như vậy, 


Vì họ mà thuyết pháp. 


Hoặc phải dùng thân tướng, 
Thân Hộ pháp Kim Cang, 
Mới hóa độ được họ, 


179 


180 


Quản Âm liên hóa hiện, 
Thân Hộ pháp Kim Cang, 
Vì họ mà thuyết pháp. 


Này ông Vô Tận Ý, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 
Thành tựu mọi công đức, 
Hóa hiện võ số thán, 

Đi khắp các thể giới, 
Cứu độ cho chúng sinh, 


Viên mãn như thế đấy! 


Do vậy, này các Ông, 

Hãy nhất tâm cúng dường, 
Bồ-tát Quán Thế Âm! 

Vị Đại Bồ-tát này, 

Bất cứ ở chỗ nào, 

Có hiểm nạn sợ hãi, 


Thưởng ban sự không 50, 


Nền cối Ta-bà này, 

Còn gọi Quán Âm là: 

Bồ-tát Thí Vô Úy.? 

- GIải: 

Nội dung đoạn này là lời giải thích của Thế 
Tôn cho hai câu hỏi mà Bồ-tát Vô Tận Ý đã thưa 
thỉnh; đó là: 

- Bồ-tát Quán Thế Âm dùng phương tiện gì để đi 
khắp cõi Ta-bà hóa độ chúng sinh? 

- Cách thức thuyết pháp của Bồ-tát Quán Thế 
Âm như thế nào? 

Đáp án cho câu hỏi thứ nhất, Thế Tôn dạy rằng, 
Bồ-tát Quán Thế Âm đã hóa hiện 32 loại thân tướng để 
hóa độ các loài chúng sinh khắp cõi Ta-bà này. 

Đáp án cho câu hỏi thứ hai, Thế Tôn dạy rằng, 
Bồ-tát Quán Thế Âm xếp chúng sinh trong thế giới 
thành 19 loại căn cơ đề thuyết pháp; thích ứng với trình 
độ, Nghiệp lực của họ. 


20. Thí Vô Úy: Ban bố sự không sợ hãi, hay ban bố sự an lạc. 


181 


*% Ba mươi hai ứng hóa thân là: 

L. Thân Phái. 

2. Thán Bích-chỉi Phát: Bích-chi Phật còn gọi là 
Duyên Giác hay Độc Giác Phật. 

3. Thân Thanh Văn: Thanh Văn gồm có bốn quả 
vị, đó là Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm và A-la-hán. 

4. Thân Phạm vương: Phạm vương nói đủ là 
Phạm Thiên vương hay Đại Phạm Thiên vương. VỊ vua 
cõi trời Sơ thiền thuộc trời Sắc giới, cũng là vị thường 
đến hầu đức Phật khi Ngài còn tại thế, và là vị ủng hộ 
Phật pháp rất tích cực. 

5. Thân Đề Thích: Đề Thích còn gọi là Thích-đề- 
hoản-nhơn - vua cõi trời Đao Lợi, cõi thứ hai trong sáu 
cõi trời Dục giới. 

6. Thán Tự Tại thiên: Tự Tại thiên nói đủ là Tha 
Hóa Tự Tại thiên. VỊ vua cõi Tha Hóa Tự Tại, cõi thứ 
sáu, cõi cao nhất trong sáu cõi trời Dục giới. 

7. Thân Đại Tự Tại thiên: Đại Tự Tại thiên còn 
gọi là Ma-hê-thủ-la thiên. VỊ vua cõi Đại Tự Tại, cõi 


cao nhât của trời Sắc giới. Đây chính là vị Thiên ma 


182 


làm chủ cả Tam thiên thế giới, cùng cộng tác với Thiên 
ma Tha Hóa Tự Tại. 

Š. Thân Thiên Đại tướng quán: Có hai cách giải 
thích: thứ nhất, chỉ các Nguyên soái ở cõi trời; thứ hai, 
chỉ các vị Thân trời. 

9. Thân Tỳ-sa-môn: Tỳ-sa-môn nói đủ là T-sa- 
môn Thiên vương - vị vua châu Bắc-câu-lô, một trong 
bốn châu; bốn châu này là cõi trời thấp nhất trong sáu 
cõi trời Dục giới. Tỳ-sa-môn là một trong những vị 
được gọi là Thiện thân hộ trì Phật pháp. 

10. Thân Tiểu vương: Tiêu vương là các vị Vua- 
Chúa cai trị một lãnh thổ, một quốc gia. 

L1. Thân Trưởng giả: Trưởng giả là những vị có 
Trí-Đức hoàn thiện, được mọi người kính ngưỡng. 

12. Thân Cư sĩ: Cư sĩ là những vị tại gia tin Phật, 
thọ trì năm giới, thực hành mười điều thiện và hộ trì 
Tam bảo, ủng hộ Phật pháp. 

13. Thân Tế quan: TẾ quan là chỉ chung các 
người có địa vị cao trong guồng máy nhà nước, như Τό 


tướng, Thái sư... Thủ tướng, Bộ trưởng.v.v... 


183 


14. Thân βὰ-ἰα-πιόπ: Bà-la-môn là chỉ chung các 
Tu sĩ ngoại đạo. 

15. Thân Tỷ-kheo: Những người nam xuất gia đã 
thọ giới cụ túc. 

16. Thân Tỷ-kheo-ni: Những người nữ xuất gia 
đã thọ giới cụ túc. 

17. Thân Uu-bà-tắc: Ưu-bà-tắc còn gọi là Cận 
sự nam hay Thiện nam. Đây là những người nam đã 
thọ Tam quy, Ngũ giới. 

18. Thân Ưu-bà-đ¡: Uu-bà-di còn gọi là Cận sự 
nữ hay Thiện nữ. Đây là những người nữ đã thọ Tam 
quy, Ngũ giới. 

19. Thân nữ dòng Trưởng giả, Cư sĩ, Τό quan 
hay Bà-la-môn: Vừa có nghĩa là người nữ thuộc quyến 
thuộc của bốn thành phần trên, vừa có nghĩa nữ Trưởng 
giả... nữ Bà-la-môn. 

20. Thân Đồng nam: Đồng nam còn gọi là Đồng 
tử, là những bé trai thân thể còn trong trắng. 

21. Thân Đồng nữ: Nghĩa tương tự như Đồng nam. 

22. Thán Trởi (Thiên thân): Trời đây là Thiên 


184 


chúng, tức những con dân cõi trời. 

23. Thân Rồng (Long thân): Rồng có ba loại, đó 
là rồng trời, rồng biên, rồng đất. Nơi đây chỉ chung cho 
cả ba loại. 

24. Thán Dạ-xoa: Dạ-xoa còn gọi là Dược-xoa, 
Duyệt-xoa. Một loài quý có hình tướng xấu xí, đi lại 
rất nhanh. 

25. Thân Cản-thái-bà: Càn-thát-bà dịch nghĩa là 
Thân hương. Đó là các thần nhạc cõi trời, thường hầu 
hạ trời Đề Thích; chỉ hưởng mùi hương để sống. 

26. Thân 4-πι-ἰα: A-tu-la là một loại thần có hình 
tướng rất xâu xí, nhưng chỉ có nam giới, còn nữ giới thì rất 
đẹp. Loại thần này có uy lực và cung điện gần giống trời Dục 
giới, nhưng kém xa và thường đánh nhau với trời Đề Thích. 

27. Thân Ca-lẫu-la: Ca-lầu-la dịch nghĩa là Kim- 
xi-điểu (chim cánh vàng). Một loại chim thần, thường 
ăn thịt rồng. Còn gọi là thần Đại bàng. 

28. Thân Khẩn-na-la: Khân-na-la là một loại 
thần nhạc khác của cõi trời, cũng thường hầu hạ trời 
Đề Thích. Nam thì thân người đầu ngựa, giọng hát rất 


hay; nữ thì rất xinh đẹp, ο1ὀ! múa. 


185 


29. Thân Μα-]ιῶμ-]α-σίὰ: Ma-hầu-la-già dịch 
nghĩa là Đại mãng thân hay Đại xà vương, tức các thần 
rắn, vua rắn. 

- Từ số 22 đến số 29 (7hiên, Long... Ma-hâu-la- 
gia) thường gọi là Tám Bộ chúng (Bát Bộ chúng), là 
những vị có uy lực νὰ có tâm thiện, thường ủng hộ Phật 
pháp. Trong các kinh thường gọi là Thiên Long Bát bộ. 

30. 7zán Người (Nhân): Chỉ cho mọi người, trừ 
những hạng người đã nói ở trên. 

31. Thân phi Nhân (chắng phải người): Có hai 
cách giải thích: thứ nhất , chỉ các loài mà mắt con người 
không thấy được; thứ hai, chỉ các loài có những điểm 
giống người mà không phải người, như súc sinh.v.v... 

32. Thân Thân Chấp Kim Cang: Thần Chấp Kim 
Cang là chỉ chung các vị thần thiện thường mang vũ 
khí để bảo vệ Phật pháp. 

Ba mươi hai ứng hóa thân của Bồ-tát Quán Thế 
Âm vừa nói trên là phương tiện để Ngài có mặt khắp 
cõi Ta-bà (đu  Ta-bà thế giới), hóa độ cho tất cả các 


loài chúng sinh. 


186 


ο Về cách thức thuyết giáo, Bồ-tát Quán Thế Âm 
đã hóa hiện mười chín mẫu người thích ứng với kiến 
thức, tâm lý, ý chí... của từng loại chúng sinh, để dẫn 
dắt họ đi vào Phật pháp. 


% Mười chín mẫu người để thuyết pháp: 
1. Phát. 

2. Bích-chỉ Phát. 

3. IThanh Văn. 

4. Vua Phạm Thiên. 

5. Đề Thích. 

6. Vua Tha Hóa Tự Tại. 

7. Vua Đại Tự Tại. 

8. Đại tướng cối trời. 

9. για T)-sa-môn. 

10. Vua, Chúa (cõi người). 

11. Tứ chúng đệ tử Phật (Tỷ-kheo,... Uu-bà-di). 
12. Người có Phước đức (Trưởng giả). 

13. Phật tử thuần thành. 

14. Thần Hộ pháp. 

15. Quan chức. 


187 


16. Tiểu Đông nam, Đông nữ. 

17. Tám Bộ chúng, người và chẳng phải người. 

18. Τι sĩ ngoại đạo. 

19. Người nữ thuộc dòng Trưởng giả, Cự sĩ, 
Quan chức, Tu sĩ ngoại đạo. 

Như vậy, những αἱ thích ứng với thân tướng, uy 
đức, ngôn ngữ... của Phật, thì Bồ-tát Quán Thế Âm 
liền hiện thân Phật để hóa độ. Đây là những người 
có phước báo sâu dày và căn cơ lớn lao. Mười tắm 
cách thuyết pháp còn lại, Bồ-tát Quán Thế Âm cũng 
hóa hiện tương tự như thế, nhưng phước báo và căn cơ 
của mười tám đối tượng này thì yếu dần (theo vị trí đã 
sắp xếp). 

e Hiểu Bồ-tát Quán Thế Âm qua 32 ứng hóa 
thân và 19 cách thuyết pháp như Kinh dạy là hiểu 
theo mặt s ứướng và điệu dụng. Còn mặt lý tánh thì 
như thế nào? 

- Thứ nhất, như đã nói ở phần giới thiệu, hạnh 
nguyện của Βό-ίάϊ Quán Thế Âm chính là gợi mở thực 


hiện con đường Bô-tát, để hướng dẫn Phật tử chúng ta 


188 


tu tập cụ thể nhằm Ngộ-Nhập Tri kiến Phật, nội dung 
con đường ấy là hành Lục độ để phát triển và thành 
tựu Đại bị và Đại trí. Đï- Trí viên mãn đồng nghĩa Νσό- 
Nhập viên mãn hay an trú Thát tại Vô ngã. 

Mặt khác, 32 loại chúng sinh ở đây (đối tượng 
của 32 ứng hóa thân của Bỏ-tát) là biểu tượng những 
tâm niệm chúng sinh (tâm ô nhiễm) đang tồn tại trong 
tâm thức của chúng ta. Muốn Ngộ-Nhập Tri kiến Phật, 
hắn nhiên phải loại trừ và đoạn tận tất cả tâm niệm 
chúng sinh ấy, phương tiện đoạn trừ chính là hành Lục 
độ với tâm tỉnh giác để viễn ly chấp thủ ngã-pháp — 
không thấy có người độ, pháp dùng để độ và đối tượng 
được độ (Tam luân không tịch). 

- Thứ hai, thật thân của Bồ-tát Quán Thế Âm là 
Pháp thân (Vô tướng, Vô tánh). Vì đã thành tựu Pháp 
thân (Thể đại) nên tùy hạnh nguyện (Tùy duyên) tự tại 
hóa hiện vô lượng thân hình (Tướng đại), để thuyết 
pháp hóa độ cho chúng sinh theo căn cơ của họ (Dụng 
đại). Như thế, sự biểu hiện 32 hình tướng để thuyết 
pháp băng 19 cách của Bồ-tát Quán Thế Âm là biểu 


189 


tượng cho Thát tại Pháp thán (hay Thật tại Vô ngã, 
Thật tại Chán như). 

Nội dung Pháp thân gồm Thẻ đại, Tướng đại và 
Dụng đại. Do vậy, bất cứ ai chứng Pháp thân cũng có 
khả năng thê hiện hạnh nguyện cứu độ vĩ đại như Βὸ- 
tát Quán Thế Âm. 

Mặt khác, Bồ-tát Quán Thế Âm hóa hiện 32 thân 
là biểu tượng Quán Thể Âm là Vô ngã. Mười chín cách 
thuyết pháp là biêu tượng Pháp được thuyết là Vô ngã 
(Phật pháp). Nhiều loại chúng sinh nghe pháp là biểu 
tượng Cung sinh là Võ ngã. 

Tiêu chí của người Phật tử khi tụng Phổ Môn hay 
Pháp Hoa là nhằm nắm bắt được tôn chỉ của Kinh để 
tu tập, hầu đạt 7hật tại Vô ngã tôi hậu này đây. 

® Kết thúc đoạn Kinh trên, Thế Tôn dạy thêm 
hai điểm: 

1. Thế Tôn khích lệ Bồ-tát Vô Tận Ý và thính 
chúng hãy thành tâm cúng đường Bồ-tát Quán Thế Âm. 

Nơi đây, Thế Tôn khích lệ hàng đệ tử cúng dường 
Bồ-tát Quán Thế Âm là khích lệ hàng đệ tử hãy tinh tấn 


190 


tu tập Trí tuệ Bát-nhã đề Ngồ-Nhập Tri kiến Phật. 

2. Thế Tôn giới thiệu với thính chúng rằng, Bồ- 
tát Quán Thế Âm còn có một tên khác, đó là Thí Vô Úy. 

® Τί /ô Úy (Ban bố sự không sợ hãi) có ý nghĩa 
răng, sự giáo hóa của Bồ-tát Quán Thế Âm là giúp cho 
chúng sinh nỗ lực tu tập đề thành tựu Trí tuệ Bát-nhã, an trú 
Thật tại Vô ngã. Chứng đạt Vô ngã thì đoạn tận hết thảy sự 
sợ hãi. Vì rằng sợ hãi chỉ có mặt khi có mặt của Tham-Sân-S1 
hay có mặt cái nhìn tham ái, chấp thủ (Hữu ngãi. 


- Âm: Vô Tận Ý Bồ-tát bạch Phật ngôn: Thế 
Tôn, Ngã kim đương cúng dường Quán Thế Âm 
Bồ-tát. Tức giải cảnh chúng bảo châu Anh lạc, giá 
trị bá thiên lượng kim, nhi dĩ dữ chỉ, tác thị ngôn: 
Nhân giả! Thọ thứ pháp thí trần bảo Anh lạc. Thời 
Quán Thế Âm Bồ-tát bất khẳng thọ chi. Vô Tận Ý 
phục bạch Quán Thế Âm Bồ-tát ngôn: Nhân giả! 
Mẫn ngã đẳng có thọ thử Anh lạc. 

Nhĩ thời, Phật cáo Quán Thế Âm Bồ-tát: 
Đương mẫn thử Vô Tận Ý Bồ-tát cập Tứ chúng, 
Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lầu- 


191 


la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân, phi Nhân 
đẳng cố, thọ thị Anh lạc. Tức thời, Quán Thế Âm 
Bồ-tát mẫn chư Tứ chúng, cập ư Thiên, Long, Nhân, 
phi Nhân đẳng, thọ kỳ Anh lạc, phân tác nhị phần: 
Nhất phần phụng Thích-ca Mâu-ni Phật, nhất phần 
phụng Đa Bảo Phật tháp. 

Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ-tát hữu như thị 


tự tại thần lực, du ư Ta-bà thế giới. 


- Nghĩa: Củng dường”'. 
Bồ-tát Vô Tận Ý, 

Trình thưa Thế Tôn rằng: 
Kính bạch đức Thế Tôn, 

Nay con nguyện cúng dường, 
Bồ-tát Quán Thế Âm. 

Bạch xong 9 Tán Ÿ, 

Cởi chuỗi ngọc Ảnh lạc, 


Giá trăm ngàn lượng vàng”, 


21. Người soạn phương tiện tạm đặt. 
22. Trăm ngàn lượng vàng: Có nghĩa là vô số lượng vàng, tức có giá 
trị rất cao, rất quý hiếm. 


192 


Từ cổ mình dâng cúng, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Và lên tiếng thưa răng: 
Xin Nhân giả” thọ nhận, 
Chuối ngọc quỷ Anh lạc, 
Của sự Pháp thí này. 
Bấy giờ Quán Thế Âm, 
Chẳng chịu nhận chuỗi προς. 
Bồ-tát Vô Tận Υ, 

Lại thưa Quán Âm rằng: 
Xin Nhân giả lần mẫn, 


Vì chúng tôi nhận chuối. 


Khi ấy đức Thế Tôn, 
Khuyên Bô-tát Quán Âm: 
Hãy thương Vô Tận Ý, 

Và thương hàng Τι; chúng, 
Cùng Thiên, Long, Bát bộ, 


23. Nhân giả: Danh từ các vị Bồ-tát tôn xưng nhau. (Nhân: Biểu thị 
tâm Đại từ, tâm Đại bi.) 


195 


Người và chăng phải người, 


Mà nhận chuỗi Anh lạc. 


Được nghe Thể Tôn dạy, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Lân mẫn hàng Tứ chúng, 
Cùng Thiên, Long, Bát bó, 
Người và chẳng phải người, 
Thọ nhận chuỗi Anh lạc, 
Rôi chia thành hai phần: 
Một phân dâng cúng dường, 
Đức Thích-ca Máu-mi; 
Phân còn lại dâng cúng, 
Tháp đức Phật Đa Βάο”'. 


Này ông Vô Tận b4 


24. Tháp đức Phật Đa Bảo: Đức Phật Đa Bảo là một vị Phật trong 
quá khứ. Khi Niết-bàn, Ngài nguyện hiện thân xá-lợi Phật trong Bảo 
tháp. Chỗ nào có thuyết kinh Pháp Hoa thì Bảo tháp xuất hiện và 
thân xá-lợi Phật Đa Bảo lên tiếng tán thán vị Phật đang thuyết pháp 
và pháp được thuyết. 


194 


Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Có năng lực uy thân, 

Đi khắp cõi Ta-bà, 

Tự tại như thế đấy! 

- GIải: 

ΦΥ chính của đoạn này nói về Bồ-tát Vô Tận 
Ý cúng dường chuỗi ngọc Anh lạc cho Bồ-tát Quán 
Thế Âm. 

® Hiểu theo mặt δμ đớn ø thì như nghĩa đã được 
dịch. Tuy vậy, với nghĩa của Sự ứzớng này đã giới thiệu 
cho chúng ta một nguyên tắc sống có Trí tuệ và Đạo 
đức cả mặt Đời lẫn mặt Đạo. Nguyên tắc ấy là bất cứ 
làm việc gì, chúng ta cũng phải y chỉ vào những vị lớn 
hơn ta (Bồ-tát Vô Tận Ý vâng lời Thế Tôn để cúng 
dường). Khi thực hiện cần nghiêm túc, rõ ràng (Bồ-tát 
Vô Tận Ý cởi chuỗi ngọc đem đến thưa trình với Bồ- 
tát Quán Thế Âm); bên cạnh, khi chúng ta tiếp nhận 
một sự kiện gì của αἱ, cũng phải có ý kiến của người 
lớn (Bồ-tát Quán Thế Âm vâng lời Thế Tôn mà nhận 


chuỗi). Tóm lại, theo mặt Đời, chúng ta cẦn nương tựa 


195 


vào ông bà, cha mẹ... để xuất xử; Về mặt Đạo, chúng 
ta phải nương tựa vào Tam bảo để tu tập vậy. 

® Theo mặt 1 /ánh, sự cúng dường (Bồ thí) này 
là biểu thị tâm tỉnh giác hành Lục độ đê Ngô-Nhập Tri 
kiến Phật (Thật tại Vô ngã): 

- Bồ-tát Vô Tận Ý vâng lời Thế Tôn để cúng 
dường là ý nghĩa hành Bồ thí (Lục độ - hạnh Βό- 
tát) với tâm tỉnh giác Vô ngã, tức không thấy có 
người Bồ thí. 

- Bồ-tát Quán Âm vâng lời Thế Tôn mà nhận 
chuỗi ngọc là ý nghĩa không thấy có người nhận thí. 

- Bồ-tát Quán Âm cúng dường chuỗi ngọc lên 
đức Phật Thích-ca (Hiện tại) và tháp đức Phật Đa Bảo 
(Quá khứ) là ý nghĩa không thấy có vật để thí. 

Tóm lại, nội dung tu tập của hàng Bồ-tát là thực 
hành Lục độ để đạt mục đích cuối cùng, đó là hoàn 
thành quả vị Phật. Tức chuyên Lục độ thành Lục độ 
Ba-la-mật, cũng đồng nghĩa thành tựu mục đích tôi hậu 
là Ngộ-Nháp Tri kiến Phật hay an trú 7?ñát tại Vô ngã 
(Niết-bàn). 


196 


® Năm câu cuối của đoạn này (phần dịch nghĩa) 
là lời kết luận thứ hai của Thế Tôn cho hai câu hỏi của 
Bồ-tát Vô Tận Ý; đồng thời, cũng là phần kết luận của 


văn trường hàng (văn xuôi). 


- Âm: Nhĩ thời, Vô Tận Ý Bồ-tát dĩ kệ vấn viết: 
Thế Tôn Diệu tướng cụ, 
Ngã kim trùng vấn bỉ, 

Phật tử hà Nhân duyên, 
Danh vi Quán Thế Âm? 

Cụ túc Diệu tướng Tôn, 

Kệ đáp Vô Tận Ý: 

Nhữ thính Quán Âm hạnh, 
Thiện ứng chư phương sở, 
Hoằng thệ thâm như hải, 
Lịch kiếp bất tư nghị, 

Thị đa thiên ức Phật, 

Phát đại thanh tịnh nguyện. 
Ngã vị nhữ lược thuyết: 


197 


198 


Văn danh cập kiến thân, 
Tâm niệm bắt không quá, 


Năng diệt chư hữu khổ. 


Giả sử hưng hại ý, 
Thôi lạc đại πόα khanh, 
Niệm bỉ Quản Âm lực, 


Hóa khanh biến thành trì. 


Hoặc phiêu lưu cự hải, 
Long, ngư, chư quỷ nạn, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Ba lãng bắt năng một. 


Hoặc tại Tu-di phong, 
Vi nhân sở thôi đọa, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Như nhật hư không trụ. 


Hoặc bị ác nhân trục, 
Đọa lạc Kim Cang sơn, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Bât năng tôn nhât mao. 


Hoặc trị oán tặc nhiều, 
Các châp đao gia hại, 
Niệm bỉ Quán Am lực, 


Hàm tức khởi từ tâm. 


Hoặc tao vương nạn ΚΙό, 
Lâm hình dục thọ chung, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Đao tâm đoạn đoạn hoại. 


Hoặc tù cầm già tỏa, 
Thủ túc bị nữu giới, 
Niệm bỉ Quán Am lực, 


Thích nhiên đắc giải thoát. 


199 


200 


Chú. (τό, chư độc dược, 
Sở dục hại thân giả, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Hoàn trước ư ρθη nhân. 


Hoặc ngộ ác La-sát, 
Độc long chư quỷ đẳng. 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Thời tất bất cảm hại. 


Nhược ác thú vi nhiễu, 
Lợi nha, trảo khả bố, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Tật tấu vô biên phương. 


Ngoan, xà cập phúc yết, 
Khí độc yên hỏa nhiên, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Tầm thanh tự hồi khứ. 


Vân, lôi, cô, xiêt điện, 
Giáng bạc chú đại vũ, 
Niệm bỉ Quán Απι lực, 


Ứng thời đắc tiêu tán. 


Chúng sinh bị khốn ách, 
Vô lượng khổ bức thân. 
Quán Âm diệu trí lực, 


Năng cứu {Πέ gian khổ. 


Cụ túc thần thông lực, 
Quảng tu trí phương tiện, 
Thập phương chư quốc độ, 


Vô sát bất hiện thân. 


Chúng chúng chư ác thú, 
Địa ngục, quỷ. súc sinh, 
Sinh, lão, bệnh, tử khổ, 


Dĩ tiệm tắt linh diệt. 


201 


202 


Chơn quán, Thanh tịnh quán, 

Quảng đại Trí tuệ quán, 

Bi quán cập Từ quán, 

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng, 
Vô cấu thanh tịnh quang, 

Tuệ nhật phá chư ám, 

Năng phục tai phong hỏa, 


Phố minh chiếu thế gian. 


Bi thể giới lôi chấn, 
Từ ý diệu đại vân, 
Chú cam lộ pháp vũ, 


Diệt trừ phiên não diệm. 


Tránh tụng kinh quan xứ, 
Bồ úy quân trận trung, 
Niệm bỉ Quán Âm lực, 


Chúng oán tất thối tán. 


Diệu âm, quán thê âm, 
Phạm âm. hải triều âm, 
Thăng bỉ thê gian âm, 


Thị có tu thường niệm. 


Niệm niệm vật sinh nghỉ, 
Quán Thế Âm tịnh Thánh, 
Ư khỗ não, tử ách, 


Năng vị tác y hỗ. 


Cụ nhất thiết công đức, 

Từ nhãn thị chúng sinh; 

Phước tụ hải vô lượng, 

Thị cố ưng đảnh lễ. 

- Nghĩa: Lập lại câu hỏi và đáp (bằng kệ)”. 
Vào thời điểm bấy giờ, 

Bô-tát Vô Tận Υ, 

Dùng kệ thưa Thể Tôn: 


25. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


203 


Kính bạch đức Thế Tôn, 

Đáng Phước tướng hoàn hảo“! 
Cho con được hỏi lại: 

Do bởi Nhân duyên gì, 

Vị đệ tử Phật ấy, 

Tên là Quán Thế Âm? 


Đắng Phước tưởng hoàn hảo, 
Cũng dùng kệ đáp lời, 
Ngài Vô Tận Ý rằng: 


Ông hãy chú tâm nghe, 
Hạnh nguyện Quán Thế Âm, 
Khéo thích ứng mọi người, 
Khắp mọi chốn, mọi nơi, 
Với thệ nguyện vĩ đại, 
Rộng-sâu như biển cả; 


26. Phước tướng hoàn hảo (Diệu tướng cụ): Tức chỉ 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp của đức Phật. 


204 


Một thệ nguyện cực Kỳ, 
Cao thám và trong sảng, 
Được Quán Âm phát ra, 
Trải qua vô số kiếp, 
Không thể nghĩ bàn được, 
Phụng sự vô số Phật. 


Dù vậy, nhưng hôm nay, 
Như Lai chỉ nói gọn: 

Ai nghe được danh hiệu, 
Hay thấy được hình tướng, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 
Rồi nhất tâm trì niệm, 
Không giải đãi bỏ qua, 
Thì hết mọi đau khổ. 
Giả sử bị kẻ ác, 

Xô vào hẳm lửa lớn, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 


Làm cho lửa hám ἂν, 


205 


Tự tắt được mát mẻ. 

Hoặc đang trôi biển cả, 
Gặp nạn rông, cá, quỷ, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm cho sức sóng, gió, 


Không thể nhận chìm được. 


Hoặc trên đỉnh Tu-dI,?7 
Bị người ác xô xuống, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm đứng giữa hư không, 


Tương tự như mặt trời. 


Hoặc bị kẻ ác rượt, 

Rơi xuống núi Kim Cang,” 

Lực trì niệm Quán Ảm, 

Làm cho không thương tôn, 
27. Tu-di: Núi Tu-di, dịch nghĩa là Diệu cao. Là trung tâm của một 
Tiểu thế giới. Trên đỉnh núi là nơi ở của vua trời Đế Thích, lừng 
chừng núi Tu-di là nơi ở của Tứ Thiên Vương. 
28. Kứn Cang sơn: Nói đủ là Kim Cang vi sơn, tức núi Thiết Vi, rất 
cứng chắc nên gọi là Kim Cang. 


206 


Dù nhỏ như máy lông. 
Hoặc bị kẻ thù váy, 
Cẩm dao muốn làm hại, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm cho kẻ thù ấy, 


Trở thành người hiên lành. 


Hoặc bị họa vua, chúa, 
Sắp sửa bị hành hình, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm vũ khí đao phủ, 
Gây lìa thành từng đoạn. 


Hoặc tù tội, gông xiêng, 
Tay chân bị trói buộc, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm gông xiêng tự mở, 


Liên thoát khỏi tai nạn. 


Hoặc có người muôn hại, 


207 


208 


Băng trù, yêm, thuốc đóc, 
Lực trì niệm Quán Ám, 
Làm cho các thứ ἂν, 


Trở về với chủ nhán. 


Hoặc gặp La-sát dữ, 
Rồng dữ hay quỷ dữ, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm cho các loài đữ., 


Tức thời không dám hại. 


Hoặc bị thủ đữ váy, 
Trương nanh, vuốt ghê sợ, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm chúng vội trồn chạy, 


Τι tản không tông tích. 


Hoặc răn, rết, bò cạp, 
Phun hơi độc mù mịt, 
Lực trì niệm Quán ΑΠ1, 


Làm chúng tự bỏ đi, 


Liên theo tiếng trì niệm. 
Hoặc giông 10, sấm sét, 
Mưa lớn hay mưa đả, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm cho tiêu tan cả, 


Liên theo tiếng trì niỆm. 


Chủng sinh bị khôn đồn, 
Vì vô lượng khổ đau, 
Với năng lực Tuệ giác, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 


Thường cứu khổ cho đời. 


Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Đây năng lực Thân thông, 
Đây năng lực Tuệ giác, 
Đây năng lực Phương tiện, 
Cho nên mọi thể giới, 


Hết thảy trong mười phương, 


209 


210 


Không chỗ nào không hiện. 
Các con đường ác αἴ, 

Địa ngục, quỷ, súc sinh, 
Cho đến các khổ lớn, 

Sinh, già, bệnh và chết, 
Quản Âm thường làm cho, 


Dần dân tận diệt sạch. 


Quán sát đung như thát, 
Quán sát thật trong sáng, 
Quán sát bằng Trí tuệ, 

Cực kỳ sâu, rộng, lớn, 

Quán sát bằng Đại bị, 

Và bằng với Đại từ, 

Nên hãy thường nguyện cẩu, 


Và hãy thường chiêm ngưỡng. 


Là bản thể trong suối, 


Sáng soi không tỳ vết, 
Là năng lượng mặt trời, 
Xóa tan mọi hắc ám, 

Là ngọn lửa sảng rực, 
Xua tan mọi tại họa, 
Quán Âm tỏa hào quang, 


Chiếu khắp cả thể gian. 


Bản thể của Đại bị, 

Như sắm sét thức tỉnh; 

Υ niệm của Đại từ, 

Như vâng mây lành lón, 
Quản Âm mưa nước pháp, 
Vị cam [ὃ diệt trừ, 


Lửa dữ mọi phiên não. 


Kiện cáo nơi cửa quan, 
Kinh hoàng nơi chiến trận, 
Lực trì niệm Quán Ẩm, 
Làm cho kẻ đối địch, 


211 


ĐÃ 2 


Hết άν tự rút lui. 

Ẩm thanh cực vi diệu, 

Âm thanh nhìn vào đời, 
Âm thanh như Phạm Thiên, 
Âm thanh như hải triểu, 

Là âm thanh siêu viỆt, 

Mọi âm thanh thể gian, 

Vì vậy hãy thường xuyên, 


Nhất tâm chuyên trì niệm. 


Hãy chuyên niệm liên tục, 
Chớ khởi tâm nghĩ nan, 
Trong những cơn khổ não, 
Chết chóc hay nguy khốn, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

VỊ Thánh nhân thanh tịnh, 
Là chỗ dựa an ổn, 


Cho tất cả chúng sinh. 


Là bậc đã trọn vẹn, 


Hết thảy mọi công đức, 

Là đôi mắt Từ bị, 

Nhìn xuống mọi chúng sinh, 

Là biển cả dồn chứa, 

Vô lượng mọi Phước đức, 

Cho nên Bô-tát ấy, 

Thát đáng kính, đáng lạy. 

- GIải: 

9 Đoạn kệ này vừa tóm lược, vừa lập lại một lần 
nữa ý nghĩa được trình bày từ đầu Kinh cho đến hết 
phần văn xuôi (văn trường hàng). Nội dung gồm ba ý 
chính sau: 

1. Ý thứ nhất: Bầ-tát Vô Tận Ý thưa hỏi Thế 
Tôn một lần nữa: Vì sao Bồ-tát Quán Thể Âm có tên 
gọi như thế? — Trước hết, Thế Tôn trả lời tông quát 
rằng, thệ nguyện của Bồ-tát Quán Thế Âm cực kỳ 
cao thâm, không thể nghĩ bàn, khéo thích ứng hết 
thảy chúng sinh khắp mọi nơi chốn, và với lời thệ 
nguyện ấy, Bồ-tát Quán Thế Âm đã phụng sự vô số 
chư Phật. 


213 


- Qua nghĩa đoạn trên, có hai điểm cần ghi nhận 
(hiểu theo mặt jý {άπ}, còn mặt sự ứzớng thì như Kinh 
đã dạy): 

Thứ nhất, thệ nguyện hóa độ chủ yếu của Bồ-tát 
Quán Thế Âm là hướng dẫn chúng sinh tự nỗ lực để 
thành tựu Đại bi, Đại trí, chứng đạt Niết-bàn. 

Thứ hai, Bồ-tát Quán Thế Âm đã phụng sự vô 
số chư Phật, có nghĩa Bồ-tát đã ứng hóa vô lượng thân 
hình để cứu độ mọi chúng sinh đang gặp khổ nạn 
(Phụng sự chúng sinh tức phụng sự Phật). Đấy là 
thể hiện tinh thần Đại từ, Đại bi của một vị đã thành 
Phật trong quá khứ lâu xa (Danh hiệu Ngài là Như Lai 
Chánh Pháp Minh). 

Do thế, trì niệm hay cúng dường Bồ-tát, chính là 
ý nghĩa nuôi dưỡng tỉnh giác trong tu tập đê Ngó-Nhập 
Thát tại Võ ngã hay thành tựu quả vị Phật-đà vậy. 

2. Ý thứ hai: Đức Thế Tôn dạy rằng, hạnh 
nguyện hóa độ của Bỏ-tát Quán Thế Âm thì vô 
lượng, vô số; bây giờ, Ngài chỉ nói gọn một số điểm 


tiêu biêu mà thôi. 


214 


- Trong phần này, đức Thế Tôn giới thiệu mười 
hai sự cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm, trong mười hai 
nạn này, chỉ có một số ít là mới, như bị rơi từ núi Tu-di, 
bị rơi xuống núi Kim Cang, bị nạn phù chú.v.v...; còn 
đa số đã nói ở trước. 

Nơi đây, nên nhận thức sự cứu độ của Bồ-tát 
Quán Thế Âm theo hai mặt S-fướn ο và Lý-tánh, tương 
tự như đã trình bày ở đoạn cứu khổ bảy nạn. 

3. Ýhứ ba: Gồm mười bài kệ (một bài bốn câu) 
cuối cùng của đoạn này. Ý khái quát, Thế Tôn xác 
minh và tán thán năng lực Đại bị, Đại trí không thể 
nghĩ bàn của Bồ-tát Quán Thế Âm; đồng thời, Ngài 
khích lệ hàng đệ tử hãy thành tâm lễ bái, cũng dường 
và trì niệm Bồ-tát Quán Thế Âm. 

- Với phần này, chúng ta hãy tìm hiểu từng bài kệ 
để hiểu sâu sát hơn (hiểu theo mặt /ý /ánh): 

“Chúng sinh bị khổ ách, 

Vô lượng khổ bức thân, 

Quán πι Diệu trí lực, 


Năng cứu thế gian khổ. ” 


215 


Năng lực Trí tuệ Quản Tì hé Âm chính là Thật tại 
Vô ngã, Vô ngã chính là chân lý của các pháp (pháp 
giới); cho nên, chúng sinh trì niệm và thành tựu Τ71ᾳ! 
fại Vô ngã này là giải thoát hết thảy mọi khốn khổ. Nói 
khác đi, chính Tát 1ᾳἱ Vô ngã cứu chúng sinh ra khỏi 
mọi khô đau. 

“Cụ túc Τι hân thông lực, 

Quảng tu Trí Phương tiện, 

Thập phương chư quốc độ, 

Vô sát bất hiện thân. ” 

Khi đã thể nhập Thật {αἱ Vô ngã là thành tựu hết 
thảy mọi công đức, uy lực, chăng hạn như Lục thông, 
Đại bị, Đại trí, Đại phương tiện.v.v... Chính thế, thứ 
nhất, không chỗ nào mà Bỏ-tát Quán Thế Âm không 
tùy duyên ứng hiện hóa độ: thứ hai 7há( tại Vô ngã thì 
thường tại khắp nơi. 

“Chúng chúng chư ώς thú, 

Địa ngục, qHỷ, súc sinh, 

Sinh, lão, bệnh, tử, khổ, 


Dĩ tiệm tất linh diệt”. 


216 


Năng lực Quán Thế Âm hay nói cách khác, chính 
năng lực Vô ngã, không những cứu chúng sinh thoát 
khỏi ba đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà còn 
giúp chúng sinh đoạn tận sinh tử, chứng đạt Niết-bàn. 

“Οσο quản, thanh tịnh quản, 

Quảng đại Trí tuệ quán, 

Bì quán cập Từ quản, 

Thường nguyện thường chiêm ngưỡng”. 

Cái nhìn của Bồ-tát Quán Thế Âm (cái nhìn của 
Vô ngã) là cái nhìn như thật, trong suốt của năng lực 
Đại từ, Đại bị, Đại trí vĩ đại. Do vậy, Thế Tôn khích lệ 
hàng đệ tử cần phải thường xuyên tu quán về Thật (αἱ 
Vô ngã này. 

“Vô cấu thanh tịnh quang, 

Tuệ nhật phá chư ám, 

Năng phục {αἱ phong hỏa, 

Phố mình chiếu thể gian ”. 

Quán Thế Âm là bản thể trong suốt, là ánh sáng 
phá tan mọi hắc ám, tối tăm (Đại Trí tuệ). Chính thế, trì 
niệm Quán Thế Âm là trì niệm bản thê Đại Trí tuệ; khi 


217 


thành tựu Trí tuệ thì mọi hắc ám, vô minh được đoạn tận. 

“Bi thể giới lôi chắn, 

Từ ý diệu đại vấn, 

Chú cam lô phúp vũ, 

Diệt trừ phiền não diệm ”. 

Quán Thế Âm là bản thể Đại bi, như sắm sét thức 
tỉnh chúng sinh. Thề nên, trì niệm Quán Thế Âm chính 
là trì niệm bản thê Đại Từ bi; khi thành tựu tâm Đại Từ 
bị, đồng nghĩa với phiền não được đoạn tận. 

Tránh tụng kinh quan xứ, 

Bồ úy quân trận trung, 

Niệm bỉ Quán Ẩm lực, 

Chúng oán tắt thối tán ”. 

Theo người soạn, bài kệ này năm ở đây xem ra 
không được nhất quán trong ý nghĩa, mà phải nằm 
trong phần nói về mười hai tai nạn ở trên. Điều này có 
thê do sơ suất trong các lần kết tập. 

“Diệu âm, quán thế âm, 

Phạm âm, hải triều âm, 


Thắng bỉ thế gian âm, 


218 


Thị cỗ tu thường niệm ”. 

Âm thanh trì niệm Quán Thế Âm (Thật tại Vô 
ngã) là âm thanh tình hoa, là âm thanh nhìn vào cuộc 
đời đúng sự thật cuộc đời (các pháp Vô ngã), là âm 
thanh của sự {πᾶν biết trong Thiền định (Phạm âm), là 
âm thanh khế lý, khế cơ, lan tỏa mười phương không 
hạn lượng (Hải triều âm), là âm thanh siêu việt các âm 
thanh của thế gian. Vì thế, hàng Phật tử hãy thường 
xuyên nhất tâm trì niệm. 

“Niệm niệm vật sinh nghĩ, 

Quán Thế Âm tịnh Thánh, 

U khổ, não, tử ách, 

Nẵng vị tác y hỗ”. 

Thế Tôn khích lệ đại chúng hãy tin tưởng tuyệt 
đối vào bậc Thánh thanh tịnh Quán Thế Âm (Thật tại 
Vô ngã hay năng lực của Đại Trí tuệ, Đại Từ bị) mà 
chuyên tâm trì niệm, vì Ngài là chỗ nương tựa an ὅπ 
cho tất cả chúng sinh khi đang còn trong thế giới sinh 
tử khổ đau. 


“Cụ nhất thiết công đức, 


219 


Từ nhãn thị chúng sinh, 

Phước tụ hải vô lượng, 

Thị cô ưng đảnh [δ᾽ 

Đây là bài kệ kết thúc. Có hai ý: 

Thứ nhất, Thế Tôn tán {πάη Bồ-tát Quán Thế Âm 
(Thật tại Vô ngã) là vị hoàn hảo mọi phẩm chất, là ánh 
mắt Từ bi (ban vui, cứu khổ) nhìn vào đời, là đại đương 
tích chứa vô lượng Phước đức.v.v... 

Thứ hai, một lần nữa Thế Tôn khích lệ hàng đệ 
tử hãy tin tưởng, thành kính đảnh lễ, trì niệm Bồ-tát 
Quán Thế Âm để đạt cứu cánh giải thoát. 

Tóm lại, đoạn này là phần kết thúc của phâm 
Phổ Môn. Qua đây, một lần nữa, Thế Tôn giới thiệu 
con đường để hàng đệ tử tu tập, hầu Ngồ-Nhập Tri 
kiến Phật. Con đường tu tập ấy được biểu thị qua hạnh 
nguyện cứu độ của Bồ-tát Quán Thế Âm bằng Tài thí 
Ba-la-mật, Pháp thí Ba-la-mật và Vô úy thí Ba-la-mật. 
Do vậy, trong Kinh dạy, cần chuyên tâm lễ bái, cúng 
dường, trì niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, là ý 


nghĩa cần chuyên tâm thực hành Lục độ, đề thành tựu 


220 


Lục độ Ba-la-mật. Thời điểm viên mãn Lục độ Ba-la-mật 
chính là thời điểm Ngồô-Nhập Tri kiến Phật hay an trú 
Thát tại Vô ngã. Như vậy, công phu trì niệm danh hiệu 
Bồ-tát Quán Thế Âm hay tu tập theo giáo nghĩa kinh 


Pháp Hoa đã đạt cứu cánh tỗi hậu vậy. 


- Âm: Nhĩ thời, Trì Địa Bồ-tát tức tùng tòa 
khởi, tiền bạch Phật ngôn: Thế Tôn! Nhược hữu 
chúng sinh văn thị Quán Thế Âm Bồ-tát phẩm, tự 
tại chỉ nghiệp, Phố Môn thị hiện, thần thông lực giả, 
đương tri thị nhân, công đức bất thiểu. 

Phật thuyết thị Phố Môn phẩm thời, chúng 
trung bát vạn tứ thiên chúng sinh, giai phát Vô 


đẳng đắng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-Bồ-đề tâm. 


- Nghĩa: Công đức được nghe phẩm Phổ Môn 
của hội chúng hiện tại và tương lai”? 

Đến thời điểm bấy giờ, 

Vị Bồ-tát Trì Địa, 


29. Người soạn phương tiện tạm đặt. 


221 


Từ chỗ ngôi đứng dậy, 
Đến trước Thế Tôn thưa: 
Kính bạch đức Thế Tôn, 
Chung sinh nào có duyên, 
Được nghe phẩm nói về, 
Bồ-tát Quán Thế Âm, 

Với diệu dụng tự tại, 

Với năng lực biến hiện, 
Khắp mọi chốn, mọi nơi, 
Thì nên biết người ấy, 


Được công đức không nhỏ. 


Khi Thế Tôn tuyên thuyếi, 

Về phẩm Phổ Môn này, 

Trong hội chúng có đến, 

Tám vạn bốn ngàn người, 

Phát tâm Vô thượng Giác.?° 
30. Vô thượng Giác: Còn gọi là Vô thượng Chánh giác, Vô thượng Bồ- 
để đó là nói gọn của Vô thượng Chánh - đẳng Chánh - giác. Gốc của 


các thuật ngữ ấy là: Anuttara-samyak-Sambodhi, dịch âm là A-nậu- 
đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Pháp Hoa huyền nghĩa giải thích rằng: 


222 


- GIải: 

Đoạn cuối này là phần kết luận của phẩm Phổ 
Môn. Có 2 ý: 

1. Bồ-tát Trì Địa khẳng định dưới sự chứng minh 
của Thế Tôn rằng, bất cứ người nào được nghe phẩm 
nói về hạnh nguyện νι diệu của Bồ-tát Quán Thế Âm, 
chính người ấy có công đức không phải là nhỏ. 

2. Nghe xong phẩm Phổ Môn, trong hội chúng 
này có đến tám vạn bốn ngàn người phát tâm Vô 
thượng Bồ-đề. 

ο Bò-tát Trì Địa được nói ở đây, vừa là một vị 
Bồ-tát đích thực, vừa là ngôn ngữ biểu tượng. Λία là 
đất, là môi sinh dinh dưỡng và dung chứa mọi loài, 
mọi vật hoàn toàn Bình đắng, Vô phân biệt. Cho nên, 
Trì-Địa οὐ ý nghĩa là nắm giữ Tâm Bình đăng, nắm giữ 
Τᾶπι Vô phán biệt, tức biểu tượng cho 7hát tại Vô ngã. 
Như thế, đoạn văn kết luận phâm Phổ Môn qua hình 
ảnh Bồ-tát Trì Địa, Thế Tôn và Bồ-tát Quán Thế Âm 


A là Vô, Nậu-đa-la là Thượng, Tam-miệu là Chánh đẳng, Tam-bồ-để 
là Chánh giác. 


223 


là biểu tượng sự Ngộô-Nhập tánh Phật hay Thật tại Vô 
ngã qua quá trình tu tập Lục độ (tu tập hạnh nguyện 
Quán Thế Âm). Chính vì phâm Phố Môn nói riêng νὰ 
kinh Pháp Hoa nói chung, chuyên chở giáo nghĩa rốt 
ráo như thế (Đệ nhất nghĩa đế-Liễu nghĩa) nên Kinh 
dạy, ai có duyên nghe được phâm Phổ Môn này, thì 
công đức của họ không nhỏ, là vậy. 

ο Tám vạn bốn ngàn (Βά! vạn tứ thiền) người 
phát tâm Vô thượng Bồ-đề ở đây, cũng mang nghĩa 
biểu tượng. Trước hết, theo nghĩa phô thông, các kinh 
thường dạy chúng sinh có tám vạn bốn ngàn căn bệnh 
(bát vạn tứ thiên bệnh) thì giáo pháp của Thế Tôn cũng 
có tám vạn bốn ngàn pháp môn đề đối trị các căn bệnh 
đó. Tuy vậy, ý nghĩa của 7ớm vạn bốn ngàn là tương 
tự như Hăng hà sa số, tức có nghĩa vô lượng, vô số. 
Cho nên, nghĩa biêu tượng ở đây là có vô lượng, vô 
số người phát tâm. Nói cách khác, sự phát tâm ở đây 
là phát khởi, phát triển, phát huy, phát hiện 7m 2 
ngã. Đây chính là ý nghĩa được nghe phẩm Phổ Môn, 


được trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm đề Phđ/ tâm Vô 


224 


thượng Bồ-đề nhằm Ngộ-Nhập Tri kiến Phật, chứng 
Vô dư Niết-bàn. 

Tóm lại, ngôn ngữ diễn tả ở đoạn kết luận của 
phâm Phố Môn này khắng định răng, bản thể của các 
pháp là Vô ngã, Quán Thế Âm cũng là 7hật {ᾳἱ Vô ngã; 
Vì vậy, hành giả tu tập Pháp Hoa muôn Ngô-Nhập Tri 
kiến Phật (thấy biết và thê chứng Thật tại Vô ngã) thì 
cần phải tỉnh giác để phát khởi cái nhìn hết thảy các 
pháp là Vô ngã, trong khi hành Lục độ. Cho đến khi 
nào thành tựu Lục độ Ba-la-mật, thì chính khi ἂν hành 
giả đã Ngộô-Nhập Tri kiến Phật hay hành giả chính là 
Bồ-tát Quán Thế Âm Vậy. 


225 


CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 


Chủ điểm của kinh Pháp Hoa là xác minh: “Tái 
cả chúng sinh đêu có tánh Phật” (Nhất thiết chúng 
sinh giai hữu Phật tánh). Nội dung của Pháp Hoa là 
Khai-Thị tảnh Phát cho chúng sinh và hướng dẫn họ 
Ngô-Nhập Thật tại tánh Phật ἂν (Khai-Thị-Ngộ-Nhập 
Phật Tri-Kiến). 

Phổ Môn là một trong các phẩm giới thiệu con 
đường Νοῤ-Ν]ιᾷν ấy. Con đường này được biểu tượng 
qua hạnh nguyện hóa độ băng Tài thí, Pháp thí và Vô 
úy thí (Lục độ Ba-la-mật) của Bồ-tát Quán Thế Âm. 
Hạnh nguyện này, chính là diệu dụng của Đại Trí tuệ, 
Đại từ bi, là phâm chất của tánh Phật. 

Tụng Phổ Môn hay xưng niệm danh hiệu Bồ-tát 
Quán Thế Âm chính là để củng οὗ niềm tin đối với 
Pháp Hoa và phát triên Chánh kiến đối với Bồ-tát 


Quán Thế Âm, để rồi tỉnh tấn thực hiện Lục độ trong 


226 


cuộc sông đời thường. 

Với niềm tin vững mạnh, với Chánh kiến kiên οὗ 
biểu hiện qua sự tính tấn tu tập như thế, khi gặp hoạn 
nạn, chắc chắn Bồ-tát Quán Thế Âm sẽ cứu độ chúng 
ta. Hơn nữa, mục đích tu tập của chúng ta là nhằm đạt 
được cứu cánh, đó là viên mãn quả vị Phật đà; thì hạnh 
nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm chính là một trong những 
mô thức thiết thực để chúng ta tu tập hầu phát triển và 


thành tựu cứu cánh tối hậu ấy. 


227. 


MỤC LỤC 


DỚI NÓI ĐẦU 4i eiieecbsdeasoaaodlseadôditbilltusdtyibs 
¡1/97 00/27." 
CHƯƠNG I: NHẬN THỨC KHÁI QUÁT.............. 
CHƯƠNG II: Ý NGHĨA TÊN KINH 


CHƯƠNG ΠΠ: DỊCH GIẢI ΡΗΑΝ CHÁNH VĂN 
ΠΠ -1: Bạch hỏi nhân duyên (phần tựa) 
II-2: Giải trừ bảy nạn (phần chánh tông) 
IH-3: Giải trừ ba độc 
II-4: Đáp ứng hai nhu cầu 
HI-5: Công đức trì niệm, lễ bái, cũng dường 
II-6: Ứng hóa 32 thân, thuyết pháp 19 cách 
IH-7: Cúng dường 


228 


ΠΠ-8: Lập lại câu hỏi và đáp (bằng kệ) 


HI-9: Công đức nghe phẩm Phố Môn của hội 


chúng hiện tại và tương lai (Phần lưu thông) 


CHƯƠNG IV: KÉT LUẬN 


229 


